NGUYÊN VĂN NHÂN 


Giáo trình 


ÂM NHAC 


TRƯƠNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM HÀ NỘI 
TRUNG TÁM GIÁO DỤC TỪ XA 


NGUYÊN VĂN NHÂN 


GIÁO TRÌNH 
ÂM NHẠC 
9 
Dành cho học viên ngành Giáo dục Tiểu học 


Hệ đào tạo Tại chức và Từ xa 


(TÁI BẢN) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 


NIâ số ; ÔI Đ1.336/111 - ĐH 2005 


ỜI HÓi đẩu 


khó. Dạy cho một đối tượng không chuyên ở xa lại càng khó. Song 

đo nhu cầu của công tác, chúng tôi gắng đúc rút những kinh 
nghiệm của nhiều năm dạy nhạc cho giáo viên tiểu học hệ Đại học chính quy 
và tại chức để soạn nên cuốn giáo trình này. 


L lớp dạy nhạc cho một đối tượng không chuyên đã là một điều 


Với 30 tiết học giáo trình chủ yếu cung cấp những kiến thức cần thiết nhất 
về lí thuyết nhạc, một số kiến thức về thường thức âm nhạc và phương pháp 
giảng dạy âm nhạc trong các trường tiểu học, còn phần thực hành đọc nhạc 
chỉ giúp giáo sinh phương pháp luyện tập để có cơ sở tiếp tục rèn luyện thêm. 

Giáo trình gồm ba nội dung cơ bản : 

- Phương pháp đọc và ghi chép nhạc, 

- Thường thức âm nhạc. 

- Phương pháp giảng dạy âm nhạc. 


Phần “Phương pháp đọc và ghi chép nhạc” được xây dựng trên cơ sở giúp 
cho giáo sinh đọc nhạc từ để đến khó, qua đó lĩnh hội và áp dụng lí thuyết 
âm nhạc, do đó trong thứ tự sắp xếp, chúng tỏi đưa khái niệm “điệu thức” và 
“giọng "lên trên để ngay từ đầu giáo sinh có ý thức vẻ cách đọc với những 
cảm nhận về âm động và âm tĩnh cùng sức hút của nó. Bài “đấu nối” cũng 
được đặt lên đầu để tạo mối quan hệ giữa lí thuyết và đánh phách các *vần” 


J.05:4)00,4:4,4441 3) 22411 


Phần “Thường thức âm nhạc” có tính chất gợi mở. Giáo viên có thể căn cứ 
vào đó mà cung cấp thêm kiến thức cũng như giáo sinh lấy đó làm cơ sở để 
tìm hiểu thém. Về phân bố chương trình thì tuỳ tình hình cụ thể của địa 
phương mà bố trí dạy thường thức âm nhạc riêng hay xen kẽ với các tiết của 
phương pháp đọc. ghi nhạc cho sinh đóng. 


Phần “Phương pháp giảng dạy âm nhạc” chỉ nêu lên những vấn đề cần 
. thiết nhất làm cơ sở cho bước đầu lên lớp. Trong quá trình giảng dạy giáo 
viên sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm vào. 


Để giảm bớt khó khăn cho học sinh từ xa thiếu nhiều điều kiện về người 
hướng dẫn, về tư kiệu...chúng tôi chú ý đưa nhiều ví dụ vào trong bài giảng 
và dành một phần riêng cho câu hỏi, bài tập và hướng dẫn tự học. Những câu 
hỏi và bài tập khó đều được hướng dẫn làm với tính chất gợi mở. Ngoài ra, 
chúng tôi còn cung cấp thêm một số tài liệu để người học có thể xem thêm 
mà không phải mất nhiều thì giờ tìm kiếm. 

Viết giáo trình âm nhạc cho hệ đại học tại chức và từ xa là một công việc 
rất mới. Với tất cả sự cố gắng, chúng tôi hi vọng giáo trình này sẽ sát hợp với 
yêu cầu giảng dạy và học tạp môn Âm nhạc của ngành Giáo dục tiểu học, hệ 
đào tạo tại chức và từ xa. 

Chúng tôi rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp và các bạn sinh 
viên để việc giảng dạy và học tập món này ngày càng đạt kết quả tốt hơn. 


Tác giả 


hẩm 


A - PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ GHI CHÉP NHAC 
BÀI 1 
GIỚI THIỆU MÔN HỌC 
1. ÂM NHẠC LÀ GÌ 2 


Khác với hội hoạ và điêu khắc, những môn nghệ thuật tạo hình có khả 
năng tạo nên những hình dáng cụ thể để khắc hoạ cuộc sống, âm nhạc thuộc 
loại nghệ thuật biểu hiện, không “vẽ” nên cuộc sống mà đùng âm thanh để 
biểu hiện tư tưởng tình cảm của con người trước cuộc sống và cảnh vật. 


Là một ngôn ngữ biểu hiện nội dung bằng âm thanh, âm nhạc có những 
nét gần gũi với ngôn ngữ nói, như âm điệu, tức độ cao thấp, mạnh nhẹ của 
âm thanh, ở cả hai ngôn ngữ, âm thanh cao và mạnh dân là biểu hiện về sự 
thăng tiến về tình cắm, nhẹ và xuống dần là biểu hiện của sự suy tư, sâu lắng 
tiết tấu, tức độ nhanh chậm, ngừng nghỉ của âm thanh thì tiết tấu dồn đập cho 
ta cảm giác rộn ràng, hưng phấn, tiết tấu ngắt quãng biểu hiện sự chờ đợi, 
ngập ngừng, nhịp điệu khoan thai cho ta sự bình nh, thanh thản v.v...Song, 
hai ngôn ngữ có điểm khác nhau cơ bản. Đó là, tiếng nói, với chức năng là 
một phương tiện giao lưu tư tưởng, coi cái chính yếu, cốt lõi là ngữ nghĩa nằm 
trong vỏ âm thanh của ngôn từ, còn những yếu tố khác như ám điệu, nhịp 
điệu, sác thái, tiết tấu và phát huy cao độ khả năng biểu cảm của chúng. 


Đối tượng phản ánh của âm nhạc chủ yếu là cảm xúc và những gì tác động 
đến cảm xúc. Nếu âm nhạc nói đến phong cảnh, đến thiên nhiên thì cũng chỉ 
là để nói đến tâm trạng, xúc câm của con người trước thiên nhiên đó. Có thể 
lấy bài Bẩu trời xanh, của Nguyễn Văn Quỳ (Hát-Nhạc I) làm ví dụ. Ở đây, 
bằng âm nhạc, tác giả không vẽ lên một bầu trời cụ thể nào mà chỉ nói lên 
với chúng ta cảm Xúc tươi vui, trong sáng trước một bầu trời tươi đẹp. 


Về phương diện cảm xúc, âm nhạc có thể diễn đạt những sắc thái vô cùng 
tinh tế mà bất cứ loại nghệ thuật nào cũng khó sánh kịp, như để thể hiện một 
cảm giác rùng rợn, một nổi lo âu, bền chồn, nhạc sĩ có thể sử dụng những 
giai điệu, với âm thanh trầm bổng khác nhau, những tiết tấu, những hoà 
thanh, phối khí kết hợp âm của các nhạc cụ có âm sắc khác nhau để tạo cho 
người nghe những cảm giác đôi khi cụ thể, trọn vẹn hơn cả một đoạn văn 
miêu tả chỉ tiết. Vì lẽ đó, nhạc sĩ thiên tài Nga Trai-cốp-xki đã nói một câu 
bất hủ: “Âm nhạc bắt đầu từ chỗ ngôn từ kết thúc”. 

Hơn nữa, với đặc thù của ngôn ngữ đa thanh có nhiều âm phát ra cùng một 
lúc, âm nhạc có thể miêu tả nhiều cảm xúc đan chen nhau. Người ta đã từng 
được nghe bản Cơn lốc, phát triển từ dàn ca Séc, diễn tả rất tài tình một tâm 
trạng vừa bối rối, lo âu, vừa ân hận, day dứt của một thanh niên đã trót uống 
rượu say, giết npười bạn thân bị nghỉ là chiếm đoạt người yêu của mình.. 


2. TÁC DỤNG CỦA ÂM NHẠC 
Âm nhạc có tác dụng rất lớn đối với cuộc sống. 


Trước hết, về mặt giáo dục tư tưởng, nó có thể thông qua hình tượng âm 
nhạc, phản ánh những tư tưởng lớn lao của thời đại như chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, tỉnh thần tự do, bác ái, yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội 
v.v...Với bài Quốc fế ca De Geyter đã làm một việc lớn lao là phản ánh xu 
thế thời đại và cổ vũ hàng triệu người nghèo khổ trên toàn thế giới đứng lên 
chống áp bức bóc lột. Những bài hát được sáng tác trong phong trào “Tiếng 
hát át tiếng bom” của chúng ta cũng chính là biên niên sử của cuộc đấu tranh 
thần thánh của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi ngày nay. 


Về mặt giáo dục đạo đức, âm nhạc có thể thông qua cảm xúc tác động đến 
tình cảm người nghe, khơi gợi ở họ những tình cảm trong sáng, yêu cuộc 
sống đầy tình thương và hành ví cao đẹp, từ đó tự nguyện từ bỏ những thói 
hư tật xấu. Xu-khôm-lin-xkí, một nhà giáo dục Nga đã nói: “Thể dục uốn nắn 
thân thể, còn âm nhạc uốn nắn tâm hồn con người”. 


Về giáo dục thẩm mi, âm nhạc đến với người nghe bằng vẻ đẹp của bản 
thân nó, đó là sự hoàn chỉnh về đường nét tiết tấu, sự hài hoà về âm thanh, 
màu sắc, đưa ta lại gần vẻ đẹp đích thực của cuộc sống, đồng thời khơi gợi ở 
ta những mối liên tưởng đẹp đẽ khác. Ví dụ: nghe bản nhạc Qué hương của 
Giáp Văn Thạch ta như được vô về bằng đường nết trìu mến của giai điệu, 
tiết tấu, hoà thanh, đồng thời ta cũng liên tưởng đến cảnh đẹp của quê hương 
mà ta đã từng được sống và có cảm giác dịu ngọt của thời ấu thơ. 


6 


Ngoài ra, am nhạc còn có chức năng thư giãn, bồi bổ sức khoẻ. Sau một 
giờ làm việc, học tập căng thẳng, chỉ một bài hát tươi vui, êm dịu là đã có thể 
làm cho đầu óc ta thư thái, làm vơi đi nỗi mệt nhọc trong người. Không 
những thế, nó còn bồi bổ những kĩ nãng cần thiết để đi sâu vào văn học và 
những môn học khác, như cách viết câu văn có nhạc điệu, giàu cảm xúc, cách 
phát âm chính xác tiếng Việt cũng như ngôn ngữ nước ngoài, cách nhận biết 
nhịp điệu của ngôn ngữ múa v v... 


3. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRONG VẤN ĐỀ 
GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO HỌC SINH. 


Nhạc sĩ Nga Ka-ba-lép-xki đã nói “Âm nhạc là môn nghệ thuật tác động 
rất mạnh đến cảm xúc con người. Vì vậy nó giữ một vai trò trọng đại trong 
việc nuôi đưỡng tâm hồn thanh thiếu nhì”, Quan sát kĩ người nghe nhạc thì 
thấy đôi khi họ vô tĩnh đập nhịp chân, gõ tay hay đụng đưa người theo tiếng 
đàn, nếng hát. Đó là bởi họ chịu tác động của âm nhạc. Bài hát đó sẽ thấm 
sâu vào tâm hồn họ để họ nhớ mãi và thỉnh thoảng lại hát một cách thích thú 
với bao nhiêu kỉ niệm và cảm xúc được sống dậy. Như vậy, ta thấy âm nhạc 
tác động rất nhanh và bám rễ sâu bền trong tâm hồn con người. 


Tuổi thơ hiếu động, sống bằng cảm tính nhiều hơn lí tính nên rất dễ tiếp 
cận với âm nhạc. Một bài hát hay với nội dung giáo dục tốt chắc chắn sẽ được 
các em tiếp thu để dàng hơn bất cứ một lí lẽ dài dòng nào về đạo đức. Chính 
vì vậy mà các em cần được giáo đục âm nhạc, càng sớm càng tốt. Và từ nhiều 
năm nay, môn Hát-Nhạc đã được triển khai trong các trường tiểu học ngay từ 
lớp 1, để thông qua đó nhà trường giáo dục cái hay cái đẹp của nghệ thuật 
âm nhạc cho các em, góp phần đào tạo cho các em thành những con người 
toàn diện. 

Người giáo viên tiểu học không có những trách nhiệm là người hình thành 
ở các em những cơ sở bước đầu cho sự tiếp thu nghệ thuật âm nhạc mà còn 
là người đầu tiên phát hiện những mầm non có năng khiếu âm nhạc để sớm 
có điều kiện bồi dưỡng các em thành nhân tài của đất nước. 


Muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, người giáo viên tiểu học phải có những 
hiểu biết cơ bản vẻ lí thuyết âm nhạc, về thường thức âm nhạc, phải rèn luyện 
để có những Kĩ năng thực hành giúp các em hát chính xác các bài hát với tất 
cả sắc thái biểu cảm của nó nhằm tác động đến tình cảm và hình thành ở các 
em cảm xúc và thị hiếu lành mạnh. 


4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN. 
Chương trình gồm 20 tiết, được phân bổ như sau: 


Phương pháp đọc, phi chép nhạc l7 tiết 
Thường thức âm nhạc 7 tiết 
Phương pháp giảng dạy âm nhạc ở trường tiểu học 2 tiết 
Ôn tập 2 tiết 
Kiểm tra 2 tiết 


Những bài lí thuyết được sắp xếp nhằm phục vụ cho thực hành đọc và ghi 
nhạc từ dễ đến khó. Do vậy, ngoài phần lí thuyết học được ở lớp, giáo sinh 
cần tiến hành làm bài tập ngay để giải quyết dần những khó khăn, đồng thời 
nắm chắc phương pháp thực hành, khi trở về cơ sở có điều kiện rèn luyện 
thêm. 


BÀI 2 
KHUÔNG - KHOÁ - NỐT 
1.NHẠC ÂM 


Nhạc âm là những âm thanh được sử dụng trong âm nhạc, có độ ngân vang 
cao thấp rõ ràng, trong sáng đẹp đẽ, khác với tiếng động, như tiếng động cơ 
nổ, tiếng gõ cửa, tiếng sét đánh v.v... 


Nó có bốn thuộc tính cơ bảa. Đó là : 

- Độ trầm bổng (độ cao thấp của âm thanh) 

- Độ ngân (độ dài ngắn của âm thanh) 

- Độ vang (độ mạnh nhẹ của âm thanh) 

- Âm sắc (màu của âm: tính chất riêng của từng Am thanh được tạo nên do 
đặc điểm của vật chất và môi trường sinh ra nó). 
2. KHUÔNG - KHOÁ - NỐT 


Số lượng âm nhạc rất lớn, nhưng trong hệ thống ghi âm quốc tế ta thấy 
chúng chỉ mang có bảy tên cơ bản đó là : Đô, ré, mi, pha, son, la, xi. Những 
tên này do tu sĩ G.d Arezzo lấy từ bảy chữ đầu của bài kinh mừng thánh Jean 
Baptiste để đặt cho âm : 


Ut queant laxis 
Resonare fibr1s 
Mira gestorum 
Famult tuorum 
Solve polluti 
Labn re°atum 
Sancfe Johannes 
Tên “UUƯvề sau được tu sĩ Doni lấy tên mình đổi thành “đô” cho dễ đọc. 
Cũng như ngôn ngữ nói cần văn tự để ghi lại, âm nhạc phải trải qua nhiều thế 
kỉ mới fìm ra cách ghi riêng của mình. Có thể tóm tất quá trình đó như sau: 
- Thời kì đầu, người ta dùng chữ cái để ghi âm: A = la, B = xi, C= đô, 
D =rê, E =mi, E = pha, G = son. 


-Cách phi trên không cụ thể nên cách ghi kí hiệu như những hình vẽ đã ra 
đời và đến nay ta còn thấy được một số trong các bản nhạc: dấu ~v.v... 


-Về sau, để chính xác và đễ đọc hơn, các nhà nghiên cứu đã dùng đường 
kẻ có chữ cái đặt ở đầu để ghi âm: 
“5 © 


5 
s4 


Đường kề —>_C_ø -# 


© 
2 
Chữ cái &' sở 
Số lượng đường kẻ đã được điều chỉnh từ I đến 11 đường, rồi dừng lại ở 5 
đường và thống nhất cho đến ngày nay với cách ghỉ: nốt nhạc được viết trên 
5 đường kẻ chính ( gọi là khuông nhạc) và các đường kẻ phụ : 
Đường 7ƒ =.=.....—=. 


» 
Đường : 


Đầu khuông có khoá để xác định tên các nốt trong khuông. Có nhiều loại 
khoá Son tỗ : biến dạng của chữ G) dùng cho giọng cao, khoá Đô ( [ : 2 
chữ C lộn ngược) dùng cho giọng trung, khoá Pha ( 9: biến dạng của chữ F) 
dùng cho giọng trầm. Nhưng bước đầu, chúng ta chỉ học khoá Son, vì trong 
ca khúc và nhiều loại nhạc đàn khác người ta thường dùng khoá Son. Khoá 
Son đặt ở đường 2 của khuôn nhạc, nên dựa vào nốt Son cũng ở đường 2, ta 
có thể lần biết tên các nốt khác : 


Son la xi đồ rề mi pha son la xi đố rế mí phá són 
3. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC NHẠC 


Muốn đọc được một bản nhạc với tất cả độ cao thấp của nó, ta phải tập 
đọc từ dễ đến khó, trước hết đọc những âm cơ bản thuộc hệ thống nhạc 5 âm: 


—— 


là những âm có khoảng cách để phân biệt đối với tai nghe của người mới học. 


10 


Với một số người, việc tự lấy giọng để đọc chuẩn xác 5 âm trên là điều 
khó khăn. Có thể khác phục bằng cách tập một câu hát thật giản gồm 5 âm 
“đô rê mi son la”: 


- ¬ kế » ẻœ 


Giọng cao thấp làm sao cho đúng, lắng nghe nhau hát không kêu gào 


để dựa vào đó mà đọc ra các âm “la son mi rê đô”, rồi “đô rê mị son la 
đế”. Đọc thật châm, chú ý nhận biết độ cao của từng âm để ứng dụng vào 
bài tập. 


II 


BÀI 3 
HÌNH, GIÁ TRỊ NỐT - DẤU LẶNG 
1. HÌNH VÀ GIÁ TRỊ NỐT 
Nốt nhạc gồm nhiều bộ phận cấu thành : 
- Đầu nốt : hình bầu dục đặt ở đầu nốt hơi chếch xuống bên trái: œ@,“ 


- Đuôi nốt : vạch thẳng kéo từ đâu nốt, đặt ở bên phải nếu quay lên: ø và 
đặt ở bên trái nếu đuôi quay xuống : Ƒ-với những bán nhạc một giọng, cách 
viết được tự do, đuôi có thể quay lên hay xuống, miễn sao các nốt nằm gọn 
trong khuông. Thường thì, từ khe 2 và đường 2, đuôi quay lên, từ đường 4, 
khe 3, đuôi quay xuống. Riêng nốt ở đường 3 có thể quay đuôi lên hay 


xuống: 


Với bản nhạc nhiều giọng, nốt có đuôi quay lên thuộc giọng trên, nốt có 
đuôi quay xuống thuộc giọng dưới. 


ĩ 


(Giọng trên: rê đô đô. Giọng dưới: son mi đô) 
Có khi dùng một duôi chung cho mấy giọng: 


#=======ỗ 


-Móc: nét uốn cong đặt ngay cạnh dưới. Dù đuôi quay lên hay xuống móc 
bao giờ cũng đặt ở bên phải. 


—====ỗö 


-Nhiều móc đi cạnh nhau có thể được thay thế từng cặp bằng nhau một 
vạch dài: những móc còn lại được thay thế bằng một vạch gắn: 


da ° 
»à 


)àÀ 
ĐÀ 


Cách viết nối móc như trên thường được dùng để ghi chép nhạc đàn 
(không lời). Với ca khúc (có lời) nên viết tách riêng từng nốt, chỉ khi nào 
nhiều nốt ứng với một lời ca thì mới nối móc. 


jm 
J2 
8P 
Jin 


Ngùy mùa U0ui 
(trích) 
Dân ca Thái 
Lời : HOÀNG LẦN 


CD ứ—T) LÌ øs .„,' «Ăề 


Ngày mùa rộn rùngnơi nơi có đâu nơi nào vui hơn 


Nốt có 7 hình với những độ dài ngân vang khác nhau, được sắp xếp theo 
trật tự nhỏ dần như sau : 


Nốt tròn 

Nốt trắng 
Nối đen 

Nốt móc đơn 
Nốt móc kép 


Nốt móc tam 


tư Sử Sở XS S— R Ô 


Nốt móc tứ 


Các hình nốt trên có mối tương quan vẻ độ đài lớn gấp nhau 2 lần : 


v.v... Nếu lấy đen làm đơn vị thì ta sẽ có : 


5 =4 ủơn vị 
J =2 đơn vị 
J =1 đơn vị 
¿) = 1⁄2 đơn vị 
2 = 1⁄4 đơn vị 


2. DẤU LẶNG 


Có những lúc ngưng nghỉ trong khi trình diễn các bản nhạc, bài hát. Thời 
gian đó được thể hiện bằng các dấu lặng. Mỗi đấu có tên gọi riêng dựa vào 
độ dài của nó tương đương với một hình nốt: 


Dấu lặng tròn = 

(gạch ở đường 4) 

DAI tt H—== 
(gạch ở đường 3) 


Lặng đen Ì hoặc giá tị bằng : 
Lặng đơn } #.== » 
Lặng kén Ÿ ———— À 


Lặng tam ÿ ——— ộ 


Lạng tử ậ =—- À 


Khi nghỉ nhiều nhịp người ta đùng gạch ngang, trên có ghi số nhịp nghĩ: 


——==ễ 


Dấu lặng có tác dụng: 


- Biểu đạt nội dung của tác phẩm âm nhạc ( Ví dụ: Tiếng chim kêu, lá rơi... 
trong bài Nhạc rừng của Hoàng Việt, bước chân chú gấu trong Chú gấu 
trong rừng xanh của Phan Trần Bảng, bước chân các chiến sĩ trong Chiến sĩ 
tý hon — Hát Nhạc 2...) 


- Làm theo dấu hiệu kết thúc câu hay đoạn nhạc (Ví dụ: Bắc kữn thang 
đân ca Nam Bộ). 


- Nghỉ lấy hơi khi cần thiết. 


Chú gấu trong rừng xanh 
PHAN TRẤN BẰNG 


Giữa chốn rừng xanh tiếng gấu  è Am. 


Bắc kim thang 


Dân ca Nam Bộ 


ếch ở lại làm chị, Con te le đánh trống thối 


kèn. Con bìm bịp thối kèn tí t£ — tò te. 


3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH PHÁCH 


Phách (lấy từ tên một nhạc cụ gõ bằng tre của Việt Nam) là đơn vị đo độ 
đài của âm. Nó là một lần đưa tay (hay chân) xuống và nhấc lên được biểu 
thị bằng \/ và như vậy nửa phách sẽ là \ hay /, một phách rưỡi là \/\ v.v... 


Bước đầu ta tập làm quen với bài tập quy định mỗi ) là một phách. Vậy 


5 =4phách 
4 =2 phách 
j} =1 phách 
= 1⁄2 phách 


2À = L4 phách 
Cách đánh phách rất dễ hiểu, nhưng khó là ở chỗ phải đưa (ay lên xuống 
thật đều, không nhanh dần hay chậm dần và phải khớp với giá trị của 


từng âm. 


lồ 


BÀI 4 
ĐIỆU THỨC - GIỌNG 


1. ĐIỆU THỨC 


Để sáng tác một bản nhạc, nhạc sĩ khòng sử dụng tùy tiện mọi âm thanh 
bất kì mà phải dựa vào một hệ thống âm nhất định có vị trí chức năng rõ 
ràng liên kết chặt chẽ với nhau trên cơ sở một âm chính gọi là âm chủ. Hệ 
thống đó gọi là điệu thức. 

Trong điệu thức có những âm ốn định và những âm không ổn định. Âm 
ổn định (còn gọi là âm tĩnh) là âm tao nên cảm giác tĩnh có thể ngưng nghỉ 
lâu hơn, thường xuất hiện ở phách mạnh và coi như điểm tựa. Âm không ổn 
định (còn gọi là am động) là âm đòi hỏi phải chuyển sang âm khác ổn định 
hơn mới thỏa mãn. Sự đồi hỏi này gọi là “sức hút” và việc chuyển sang âm 
khác dê tạo nên cảm giác thỏa mãn gọi là “giải quyết”. Chính nhò tính cbất 
ổn định và không ổn định của các âm mà bản nhạc mới có thể phát triển và 
kết thúc được. 

Điệu thức 5 âm mà chúng ta đã học là một trong những điệu thức được sử 
dụng nhiều trong nhạc cổ truyền của nước ta. Loại điệu thức 7 âm phổ biến 
hơn: 

Gôm 7 bậc, mỗi bậc có một tên riêng: bậc I: âm chủ, bậc IĨ: âm dẫn 
xuống, bậc HI: âm trung, bậc IV: âm hạ át, bạc V; âm át, bậc 6: âm hạ 
trung, bậc VII: âm dẫn. 

Có hai điệu thức thông dụng nhất mang màu sắc tương phản. Đó là: 


- Điệu thức trưởng: màu sắc sáng, thể hiện tính mạnh mẽ (tiếng Ý gọi là 
“dur”: rắn). 


- Điệu thức thứ: màu sắc tối, buồn, thể hiện sự mềm mại (tiếng ý gọi là 
“mol”: mềm). 


2. GIỌNG 

Giọng là điệu thức đã được xác định ở vị trí độ cao nhất định căn cứ vào 
độ cao của âm chủ. Giọng được gọi bằng tên âm chủ cùng với điệu thức. Với 
điệu thức trưởng, ta có giọng Đô trưởng (C dur), Rề trưởng (D duy) v.v... 


Nghe và đọc tốt giọng Đô trưởng tư nhiên (gọi tắt là Đô trưởng) ta có thể 
suy ra để đọc các giọng khác. 


17 


Điều rất quan trọng khi luyện đọc là phải tạo được cảm giác vẻ các bậc 
âm thanh trong điệu thức. Trước hết phải nắm vững các âm ổn định ở bậc 1, 
II, V (đô, mi, son) đã được gợi mở về cách đọc trong điệu thức 5 âm. Sau 
đó, đọc đến các âm không ổn định. Các âm không ổn định bao giờ cũng có 
xu hướng hút về các âm ổn định. Với giọng Đô trưởng ta thấy được tính chất 
và xu hướng chuyển động của các âm như sau: 


BÀI 5 
NHỊP - PHÁCH - NHỊP ĐƠN 
I. TIẾT TẤU 


Độ dài của các âm khi được nối tiếp theo một mối quan hệ nhất định sẽ 
tạo nên tiết tấu. Tiết tấu được coi là xương sống của tác phẩm và có những 
đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hình tượng âm nhạc. 


Ví dụ : tiết tấu miêu tả tiếng trống (“Tiếng trống đêm trăng” của Lê Hàm), 
tiết tấu miêu tả bước chân ngựa phi (“lrên ngựa Phù Đổng ta phi” của 
Phong Nhã). 


Khi tiết tấu của một nhóm nốt được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong một 
bản nhạc thì gọi là hình tiết tấu : 


18 


Bài ca đi học 


PHAN TRẦN BẢNG 


lanh Đàn bướm phấp phới lưới trên cành hoa lưng 


linh — Đàn chìm xinh xinh hót vang làm cây xanh 


xanh chào đón chúng em mau bước chân nhanh đến trường. 


2. NHỊP - PHÁCH 


Chỉ với độ cao và độ dài của âm thanh, ta đã có thể tạo nên những câu nhạc 
hoàn chỉnh. Song, để tạo thêm những nhịp nhàng uyển chuyển cho giai điệu, 
người ta không để âm thanh vang lên một cách đều đặn mà có nhấn mạnh 
theo những chu kì thời gian nhất định. Đó chính là nhịp điệu của bài hát. 
Khoảng thời gian đều nhau từ âm mạnh đến trước âm mạnh sau gọi là nhịp. 
Trên khuông nhạc nó là ô nhịp, được giới hạn bởi vạch nhịp. Người ta dùng 
vạch kép cho nhịp kết thúc một bộ phận hay toàn tác phẩm. 


Vạch nhịp Ô nhịp Vạch kép 


Giá trị của mỗi nhịp được quy định bởi số chỉ nhịp gồm hai số viết chồng 
lên nhau với cách tính như sau: lấy nốt tròn “o” (là nốt có giá trị lớn nhất ) 
chia cho số ở dưới rồi nhân kết quả với số ở trên. Ví dụ : Quy định giá trị một 
nhịp có tổng giá trị bằng 6 vì o : 8 vì 6 = 6 


I9 


Ta không đọc số chỉ nhịp theo kiểu phân số (Ví dụ: 6 phần 8 ) mà đọc lần 
lượt số trên và số dưới (nhịp sáu tám). 


Mỗi nhịp lại chia ra nhiều phần đều nhau gọi là phách. Phách đầu bao giờ 
cũng mạnh, phách sau là phách nhẹ hay phách vừa. 


Nhịp ở đầu bản nhạc không bắt đầu bằng phách mạnh gọi là nhịp lấy đà. 
Trong trường hợp có nhịp lấy đà thì nhịp cuối bài sẽ thiếu đi giá trị bằng nhịp 
lấy đà (không cần lấy dấu lặng bù vào). Như vậy, nhịp đầu và nhịp cuối có 
thể thiếu so với giá trị của các nhịp khác trong bản nhạc. 


Ví dụ : 


Tiếng chích choè 
HOÀNG LONG 


Vừa phải - Hồn nhièn 


Sáng nào em thúc dậy. Cũng nghe tiếng chích choè líu 


n2 em thúc dậy chích choè cũng véo  von. Tiếng 


hót yêu biết mấy Chích choè đang học Ôn. 


3.NHỊP ĐƠN 

Có nhiều loại nhịp: nhịp đơn, nhịp kép, nhịp hỗn hợp, nhịp biến hoá. Trước 
tiên ta tìm hiểu nhịp đơn là nhịp phổ biến nhất. 

Nhịp đơn là nhịp mà mỗi phách của nó là một nốt nguyên vẹn d. JUÙYS) 
có thể phân đôi (gọi là phách phân đôi). Số trên của số chỉ nhịp là số phách, 
số dưới chỉ giá trị của một phách. Ví đụ . Số trên chỉ 2 phách, số đưới chỉ 
giá trị một phách là la (vì O: 4= 4): 


20 


Những nhịp sau đây thuộc loại nhịp đơn: 


Nhịp 2 phách: 2 hoc 2 & 
Nhịp 3 phách: 2 học 2 2 
c4 3g xỐŠ, 'Si 
Nhịp 4 phách : 2 hoặc Ạ 8 
Giá trị I phách : „j j 3 
BÀI 6 


DẤU NỔI ~ DẤU LUYẾN 
DẤU TĂNG GIÁ TRỊ ĐỘ DÀI 


1. DẤU NỐI 


Đề ghi được độ dài hết sức đa dạng của âm thanh, người ta dùng dấu nối. 
Đó là một vòng cung liên kết hai hay nhiều âm cùng độ cao với nhau thành 
một âm có độ dài bằng tổng giá trị của các âm đó. Như vậy, mấy nốt nối với 
nhau chỉ tương ứng với một lời ca. Ví dụ: 


leo 0uang bình minh 
LƯU HỮU PHƯỚC 


£.. VI TRanzannn nnaesasar .ˆ - ® 
`" —“_—_—' _¡_ Ÿ 


Hát lên chào mừng bình mình sáng muôn nơi 


2. DẤU LUYẾN 

Dấu luyến cũng là đường cong, song nó không chỉ độ dài mà biểu hiện sắc 
thái của tác phẩm. Nó thường đặt trên hay dưới các nốt có độ cao khác nhau, 
để biểu thị các âm phải phát ra liền một hơi, không đứt quãng. Những âm 
nằm irong dấu luyến có thể tương ứng với một hay nhiều lời ca: 


hủ 


Nhạc cảnh “Dê uà Sói ” 


VĂN NHÂN 


Má em chưa về. Chẳng cho ai vào. 


3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀI TỪNG ÂM TRONG KHI 
ĐÁNH PHÁCH 


Dấu nối giúp ta ghi lại những tiết tấu rất phức tạp. để thực hiện đánh phách 
mọi tiết tấu, ta cần chú ý các bước cơ bản sau đầy : 

~- Phân định rạch ròi độ dài của từng âm riêng biệt chứ không gộp hay tách 
rời âm (heo từng phách. 


- Đường đi của phách bao giờ cũng tiến hành tuần tự lên xuống đều đặn \ 
/ không thể có 2 lần xuống hoặc 2 lần lên liền nhau :\//,V /VXN. 

-Ở phách mạnh (đầu nhịp) bao giờ cũng đưa tay xuống. Nếu là nhịp lấy 
đà, phải lần ngược từ phách mạnh của nhịp sau để xác định xem cần đánh tay 
xuống hay đưa tay lên cho nốt nhạc đầu tiên của bài hát. 

Ví dụ : 


'  Ẩ_- —————=_ `, 
IEĐRTI RE DEGEEI IEEEES IS NEE-NG GHẾ) 


4. DẤU TĂNG GIÁ TRỊ ĐỘ DÀI 


-Dấu chấm đôi là dấu chấm nhỏ đặt bên phải nốt nhạc hay dấu lặng làm 
tăng thêm độ dài cho nốt hay đấu lặng đó: 


J.=4+, Ê.= ế+ 


Khi hai đấu chấm đôi đi liền nhau thì dấu chấm thứ 2 có độ đài bằng nửa 


dấu chấm trước : 
J0 
C.“ÊtY+ÿ 


22 


Liên hệ với nốt có dấu nối, ta có cách gạch phách tương tự cho các nốt có 
dấu chấm đôi : 


-Dấu ngân tự do Z^ đặt trên nốt nhạc hay dấu lặng cho phép được ngân 
đài (nếu là nốt nhạc) hay nghỉ (nếu là dấu lặng) tuỳ ý : 


“. 


(nốt “đố” có thể ngân 1 phách, một phách rưỡi, hai phách v.v...) 


BÀI 7 
ĐẢO PHÁCH - NGHỊCH PHÁCH 


1. ĐẢO PHÁCH 


Một nhịp chía ra nhiều phách; phách đầu bao giờ cũng là phách mạnh (kí 
hiệu M). Mỗi phách lại chia ra thành phần mạnh (m) và phần nhẹ (n): 


Những âm của tiết tấu bình ổn thường nằm gọn trong M, N hay m, n (như 
ví dụ trên) hoặc ngân đài bát đầu từ M hay m : 


23 


Khi có hiện tượng chuyển dịch trọng âm, nghĩa là âm phát ra ngân dài bát 
đầu từ N hoặc n tạo nên sự nhấn bất thường thì gọi là đảo phách: 


Đảo phách tạo nên một hiệu quả mới mẻ, nó cho ta cảm giác giật, do đó 
sức mạnh được tăng lên, giai điệu khoẻ khoắn, vui tươi hơn. Ví dụ: 


Dàn đông ca mùa hạ 
(Trích) 


Nhạc : MINH CHÂU 
Thơ : MINH NGUYÊN 


Chẳng nhìn thấy ve đáu - chỉ  râm ran tiếng 


hát. Bè — trầm hoà bè Cao — trong màu xanh lá 


đày. Tiếng ve ngắn trong — veø đong 


đưa rùng - tre ngà. Bè dịu dàng — thương 


2. NGHỊCH PHÁCH 


Nghịch phách là hiện tượng âm nhấn được thay thế bằng dấu lặng, tạo nên 
cảm giác hãng, vui, dí đỏm. Có thể nghỉ một phách hay một phần của phách: 


Nghịch phách 


Đóng nhanh lúa tốt 
(Trích) 
Nhạc : LỄ LÔI 
Thơ : HUYỂN TÂM 
Vừa phái, duyên đáng, nhẹ nhàng 


Hụt ` khả giòn đem đóng thuế __ nông. Lúa 
=—T, HH 
nhiều anh gánh - tôi gồng. Ku ca — kim 
kịt qua sông qua đò. 


Ai 


BÀI 8 
CHÙM 3 - NHỊP KÉP 
1. CHỪM NỐT 


Trong nhịp đơn, ngoài cách phân phách cơ bản là phân đôi (=2), Đ=2À), 
người ta còn dùng các chùm nốt để tạo nên cách phân chia khác, nhằm thể 
hiện những khía cạnh đa dạng của tình cảm. 


Có nhiều loại chùm nốt, như chùm 2, 3, 4, 5, ó, 7, §...Chùm 3 là chùm 
được sử dụng nhiều nhất. 
Chùm 3 là hình thức chia nốt nguyên thành 3 phần đều nhau, biểu thị bằng 


một vòng cung, trên có số 3 : ^a? “2, "4 G) ` . Như vậy, giá trị 


của chùm 3 chỉ bằng 2/3 giá trị " +7 GIINỆ Em đả: 13)2 h d2 
Ví dụ: 


Tháng ba học †rò 


HÀN NGỌC BÍCH 


Tháng ba nắng tháng ba học trò giọt vàng 


rơi trên vai áo thiên thanh. Tháng ba tím tín đến bài 


hồi mắt xoe tròn thương từ cánh hoa rơi. 


Trong các chùm 3, thì chùm 3 móc đơn (423 lại là chùm thường gập 

3 
nhất. Cách đánh những J) là chia đều một phách làm 3 * không để phách 
: ` 


nào dài hơn, cụ thể là không biến chúng thành Min hay I8 : 


26 


3 
Có thể thay các nốt hoặc dấu lặng có giá trị tương ứng vào chùm ba ấ%} 
KÌ 3 


Hai thời áo trắng 


Nhạc và lời : TRẦN NGỌC HOÀNG 


L———.--—--l 
q —————~ — ;s. 4 _——xw—}—#———'} —m—ạ 
¬—— —. “—— — _ gì 


mộng. Vừa thoáng biết báng  khuâng là ha xa ngôi trường. 


2. NHỊP KÉP 
Tác giả muốn viết một bài hát, chủ yếu dùng phách phân ba mà sử dụng 
nhịp đơn thì sẽ phải viết rất nhiều chùm ba : 
Nhó mùa thu Hà Nội 


TRỊNH CÔNG SƠN 
Chậm - Kể chuyện nhẹ nhàng 
Ạ 


nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm — nâảu. 


Cũng tiết tấu trên, nếu viết theo nhịp Õ (Có 6,) , 2 phách, mỗi phách 3 >È ) 
thì sẽ đơn giản hơn nhiều : 


nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm — nâu. 


«na 5 mUỘC loại nhịp Kép. 

Nhịp kép là nhịp có phách phân ba, mỏi phách là một nốt có chấm ( 3| š j; 
v.v ....). Số dưới của chỉ số nhịp chỉ giá trị một phân phách (1/3 phách), số 
trên chỉ số phân phách. Ví dụ: nhịp 6/8 có 6 ø)trong một nhịp vì o : 8 vì 6= 
6 agiá trị một phân phách là lo giá trị một phách là o. Vậy thuộc loại 2 phách. 

Những nhịp kép chính gồm có : 


: 6 6 6 
Nhịp 2 phách 2 vi 8 
Nhịp 3 phách ¬"- h ặ 
Nhịp 4 phách mi Đệ Hs 
Giá trị mỗi phách °. dạ h 


Đánh phách nhịp kếp đúng như sự xác định của nó (ví dụ: mỗi phách 
của § là ¿.) rất khó với người mới học. Ta có thể làm khác đi cho để hơn mà 
vẫn đảm bảo tương quan về độ dài của mỗi âm bằng cách xác định mỗi phân 
phách đập một phách. Cụ thể là với nhịp : (nhịp kép thường gặp, mỗi BI ta 
đánh 1 phách : 


28 


3. NGUYÊN TẮC PHÂN NHÓM CÁC NỐT 


Ghi chép nhạc, ta không cần viết đúng mà còn phải: viết sao cho dễ đọc, 
đê đàn. Muốn vây, khi chép nhạc đàn, ta chú ý phân các nốt và dấu lặng theo 
nhóm từng phách : 


Không nên viết Sửa lại 


11.) "BI 


Nippmp ni rrr 
HE IBỊP #B 
)t% ;b#t 


'IERHHRINE B0 miw 
ND RIR 22ÿ42 
) Jịt 
§J2424 BI, GIETR 


JuJvJẺ NI 5 
Jýt J 0ÿ 


Nếu trong phách lại có giá trị độ dài nhỏ thì nên hợp các nốt đó thành 
những nhóm phụ đều nhau nằm trong nhóm chính là ! phách. Ví dụ : 


TPPEIrFE 
c0 pIRplfpilip 


29 


Riêng với các nốt ngân từ phách trước sang phách sau, ta được dùng dấu 
chấm thay cách dùng dấu nối. 


r 2. B thay cho BI) 
SI ) thay cho 22 
h d. } thay cho RỂ : 


BÀI 9 
ÂM TÔ ĐIỂM 
Âm tô điểm còn gọi là âm hoa mĩ là những âm phụ đưa thêm vào để làm 


tăng vẻ đẹp, duyên dáng, sinh động cho giai điệu. Nó được thể hiện bằng 
những kí hiệu hoặc âm nhỏ như sau: 


1. LÁY RỀN, kí hiệu r 


Lm 2 


(Âm phụ cao hơn âm chính một bậc, được nhấc lại nhiêu lần xen kẽ với 
âm chính) 


Loại này hay dùng trong nhạc đàn, nhất là sáo. 


Inh ld ơi ! 
(Độc tấu sáo) 


2. LÁY CHỪM, kí hiệu ø¿ 
PS điệu lượn theo hình kí hiệu) 


3. ÂM DỰA NGẮN # 


(Nốt phụ không có giá trị riêng, ăn lấn vào giá trị nốt chính. Cách thể hiện 
lướt nhanh từ âm phụ sang âm chính) 


4. ÂM DỰA DÀI ¿, .| (viết nhỏ không có vạch chéo) 


(lướt chậm từ âm phụ sang am chính) 


Âm dựa kép: những móc kép viết nhỏ. 


Âm dựa được sử dụng cả trong nhạc hát và nhạc đàn. Tà thường gặp âm 
dựa trong dân ca Việt Nam. 


Trèo non, 
(Hát văn) 


Lên rừng lên — núi. Lên rừng lên núỉ. Thiên a 


đái - con chỉm - loạn phượng ừ tứ. 


31 


BÀI I0 
DẤU NHẮC LẠI 


DẤU NHẮC LẠI 


Người ta thường dùng những kí hiệu riêng thay thế cho những đoạn nhạc, 
câu nhạc thậm chí những nét nhạc được nhắc lại để giảm bớt sự ghi chép 
không cần thiết. 


Những dấu chính gồm có: 

-Dấu quay lại | :Ì chỉ đoạn nhạc giữa 4 chấra và 4 vạch phải được nhắc 
lại một lần nữa trước khi sang đoạn mới. Nếu phải nhắc lại từ đầu tác phẩm 
thì không cần viết |: ở đầu mà chỉ viết | ở cuối đoạn được nhắc lại. 


Khi nhấc lại có thay đổi, người ta dùng ô thay đổi để phân biệt các lần 
khác nhau, ô [Ï — cho lần đâu, ð† cho lần 2 v.v.... 


Đoan nhạc trên được trình bày theo trình tự sau: 1.2 3 45.2367 8. 


-Dấu hồi % có tác dụng như dấu quay lại, nhưng thường được dùng nhắc 
lại cả bản nhạc hay một đoạn dài. 


- Dấu Coda ¿ gốc Hy lạp có nghĩa là “đuôi”. Đoạn này thường kèm theo 
chữ báo ÁI coda, có nghĩa là khi kết thúc phải bỏ phần tiếp theo để tiếp vào 
đoạn kết thúc. 


Em là bông hông nhỏ 
TRỊNH CÔNG SƠN 


Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của 
hông nằm mơ màng ngủ Em gối dầu lên những vần 
cành bảy chim làm tố. Sông có nguôn từ suối chảy 


32 


cha. Em đến trường học bao điều lạ môi hé cười như những nụ 
thơ Em thấy mình là hoa hồng nhỏ bay giữa... 
ra. Từn mỗi người là căn nhà nhỏ. Tình nông... 


hoa Trang sách trời thơm ngát ngày qua Trời trong xanh đất hiền 


hoà. Bàn chán em bước nhè nhẹ đưa em vào tình người bao 


-Dấu nhắc lại 1 âm hình:/ nhắc lại 4 
//nhấc lại ¿À 


Có nghĩa là: 


Dấu nhắc lại một nhịp, một âm hình thường được dùng trong nhạc đàn. 
Ví dụ: 


BÀI II 
NHỊP ĐỘ - SẮC THÁI 


Một bản hành khúc hùng tráng được tấu lên một cách chậm chạp sẽ mất 
đi tính chất mạnh mẽ của nó và đem lại sự uể oải, nhọc nhằn. Một bản tình 
ca được tấu lên đều đặn từ đầu đến cuối sẽ mang ý nghĩa khô khan, tẻ nhạt. 
Do vậy, để chuyển tải được nội đung tư tưởng của tác phẩm âm nhạc tới người 
nghe ngoài yêu cầu cơ bản là phải thực hiện chính xác độ cao, độ dài của âm 
thanh. Chúng ta còn phải chú ý đến những yêu cầu khác quan trọng đó là thực 
hiện đúng nhịp độ và sắc thái của tác phẩm. 


34 


1. NHỊP ĐỘ 
Nhịp độ là tốc độ quy định cho sự chuyển động của nhịp phách. 


Mỗi nhịp độ có tác động đến tâm sinh 1í của chúng ta một cách khác nhau. 
Khi ta nghe một bản nhạc buồn, ngoài tác động của giai điệu êm ả, nhịp độ 
chậm rãi của tác phẩm ảnh hưởng tới nhịp đập trái tim ta như muốn kéo nó 
đập chậm lại, đưa ta vào trạng thái tĩnh tại, suy tư. Nghe một điệu nhảy vui, 
nhịp đập của tim ta như bị thôi thúc bởi nhịp độ của bài hát khiến ta thấy rộn 
ràng, nô nức. Quả nhịp độ đã góp phần làm cho hình tượng âm nhạc rõ nét 
hơn. 


Vì am nhạc là một ngôn ngữ có tính quốc tế, nên những thuật ngữ về nhịp 
độ cũng như những thuật ngữ khác được viết bằng tiếng Y để mọi người 
cùng hiểu. 
- Nhịp độ chậm: 
Largo (lacgô) chậm rãi. 
Larghetto (Lacghetto) nhanh hơn largo một chút. 
Lento (Lentô) chậm. 
Ađ-o tắt của Adagio (Ađagiô) chậm chạp. 
Grave (Gravê) khoan thai, nặng nề. 

- Nhịp độ trung bình: | 
And - te tắt của Andante (Ăngđăngtê) không vội vã. 
Andatine (Ängđăngtinö) âm thanh hơn Andante. 
Moderato (Môđêratô) vừa phải. 


- Nhịp độ nhanh: 
Allergo (Alêgrô) nhanh, sôi nổi. 
Presto (Prcstô) rất nhanh, hối hả. 


2. SẮC THÁI 


Sắc thái là cách thể hiện âm thanh, chủ yếu vẻ mặt lực độ. Các từ và kí 
hiệu về sắc thái được ghi trên bài nhạc, trên từng câu nhạc hoặc có khi trên 
từng nốt nhạc. 


35 


- Thuật ngữ viết tắt: 
PP (pianitximô) rất nhỏ. 
p (pianô) nhỏ 
mf (metđôfooctê) hơi to 
f (phooctê) to 
ff (phooctiximô) rất to 
decresc (đêcretxenđô) nhỏ dần 
cresc (cret xen đô) to dần 
pf (pianô fooctê) nhẹ rồi mạnh ngay 
kí hiệu: 
=— to dần lên (như cresc) 
—— nhỏ dân đi (như decresc) 


l Ý (stãccatô) ngắt từng tiếng đứt khoát 
> 
Í” (mốt nhan) nhấn mạnh 
Ví dụ: 


Giao hưởng số 5 


TRAICÔPXKTL 


Adante cantabile (Không vội vàng, đu đương) 


BÀI 12 
DẤU HOÁ 


1. CUNG VÀ NỬA CUNG 
Với khả năng nhận biết thông thường của tai con người thì từ đô đến xi có 
12 âm liên bậc cách đều nhau vẻ độ cao, nhưng chỉ có 7 âm được đặt tên, đó 
là “đô rê mi pha son la xi”. Như vậy, có những âm chưa có tên và khoảng 
cách giữa các am đã có tên là không đều nhau. Quan sát các phím đàn pi-a- 
nô hay oóc-gan ta sẽ thấy rõ điều này. Đàn có phím đen xen lẫn phím trắng. 
Tất cả các phím dù đen hay trắng đều có một khoảng cách đều nhau về độ 
cao gọi là nửa cung. Từ “đô” đến “đố” có I2 nửa cung và căn cứ vào đó, ta 
có thể đưa ra nhận xét: các bậc trong giọng đô trưởng tự nhiên có những 
khoảng cách không giống nhau. 
Mi - Pha, Xi - Đô 
BậcHI IV,VI I cách nhau 1/2 cung, biểu thị bằng V 
Đô - Rê Rê - mi, Pha — Son. Son — La, La — XI 


Bậc I II, II IH,IV V, V  VIL,VI VỊ cách nhau một cung, 
biểu thị bằng 


Đồ Rê Mi PhaSon La Sĩ Đô 
X X2 N XZ SXZSZ 


2. DẤU HOÁ 


Các bậc không có tên, trên đàn oóc-gan là các phím đen, phải mang tên 
của bậc cơ bản được chuyển hoá (nâng cao tay, hạ thấp xuống). Khi bậc cơ 
bản được nâng lên 1/2 cung thì gọi là thăng và dùng dấu # làm kí hiệu. 


3 —==—=== 


b đbs Z 


37 


Khi bậc cơ bản được hạ xuống 1/2 cung thì gọi là giáng và đùng dấu b 
làm kí hiệu: 


Khi muốn huỷ bỏ hiệu lực của dấu # b, trở về cao bình thường, dùng 
dấu hoàn h 


—= =—.._ 


Son thăng Son hoàn La giáng La hoàn 
(Không thăng nữa) (không giáng nữa) 


Dấu # b h có một tên chung là đấu hoá 

Dấu hoá đặt ở đầu khuông, ngay sau khoá gọi là dấu hoá theo khoá (hoặc 
hoá biểu). Chúng được viết riêng đứng ở vị trí nốt nhạc bị hoá (không cần có 
nốt nhạc kèm theo} và có hiệu lực với tất cả các âm: cùng bậc trong bản nhạc. 

Dấu hoá đặt ở trong khuông gọi là dấu hoá bất thường, chỉ có hiệu lực với 
nốt còng độ cao (heo sau trong một nhịp. Nó được viết trước và cùng vị tí 
với nốt nhạc bị hoá: 


Ví dụ : 


(la không thăng) phá‡  đốẻ 


Chú ý : “pha” và “phá” đều thăng 


38 


BÀI 13 
QUÃNG 
1. QUANG 


Quãng là khoảng cách về độ cao của sự kết hợp giữa hai âm phát ra cùng 
một lúc hoặc nối tiếp nhau. Âm thấp gợi là âm gốc, âm cao là âm ngọn. 

Khi hai âm phát ra cùng một lúc, ta có quãng giai điệu (các âm tạo nên 
giai điệu): 


Quăng ` Quãng giai điệu 


"II ~ 
Âm gốc 


Quảng giai điệu 


2. TÊN QUÃNG 
Mỗi quãng mang một tên riêng, căn cứ vào: 


- Số bậc tính từ âm gốc lên đến âm ngọn. Ví dụ: “đô son” là quãng 5 vì từ 
“đô” đến “son” có 5 bậc “đô” là bậc thứ nhất: “đô rẻ mi pha son”. “Son đô” 
là quãng 4, “pha rê” là quãng 6 v.v. 


-Số EHHE tính từ âm gốc di âm ngọn. “Rê pha”: quấng 3 thứ (có Ẻ cunp), 
“la mi”: quãng 5Š đúng (có Sà cung). 


Sau đây là những quãng thường gặp: 


-Quãng I đúng (viết tắt 1 Ð) là quãng kết hợp giữa 2 âm cùng độ cao (một 
âm được nhắc lại). Số cung là 0. 


Ví dụ: 
Trên ngựa Phù Đồng ta phi 


PHONG NHÀ 


Trên đường gập ghềnh cùng phi nhanh nhanh nhanh 


39 


nhanh. Trên đường gộp ghènh cùng phi nhanh nhanh nhanh nhanh. 


Quãng 2 là quãng kết hợp 2 âm liền bậc, gồm: 
quãng 2 thứ (viết tất 2t) có 1/2 cung 

quãng 2 trưởng (viết tắt 2T) có Í cung. 

Ví dụ: 


Mùa xuân. 
NGHIÊM BÁ HỒNG 


Giao hưởng số 9 
(Chương kết) 


BÊTÔVEN 


AHegro — 2t 7T 2Y 2t 2T 2T 27T 2T 
cm ¬ Tm.kẻLIT. l7 F= = nr—=A bẽ;m 


- 2t 2T 2T 2t 2T 2T 2T 2T 2T 
F=.u—”¬ F c1 j7 Ta n4 =1 '=. a1 IBx__ 


40 


Quãng 3 là quãng kết hợp giữa hai âm cách nhau 3 bậc, gồm: 
quãng 3 thứ (3t): có ñ) cung 

quãng 3 trưởng (3T): có 2 cung. 

Ví dụ: 


Nhạc rừng 
Sẽ HOÀNG VIỆT 


Rác rách! róc rách! nước luồn qua khóm trúc. Lá 


rơi lá rơi xoay tròn nước cuốn — trôi. 


- Quâng 4 đúng (4Ð) là quãng kết hợp giữa hai âm cách nhau 4 bậc, có 
2 cung, 


Chiến sĩ tí hon 
(Hát theo nhạc “Cùng nhau đi hồng binh”) 
4Ð _â4Ð. Lời : VIỆT ANH 


Kèn vang đây đoàn quản  Đều chán !g cùng bước cờ 


chân theo nhịp trống. Các chiến sỉ tÍ hon Hát vang lên nào. 


41 


- Quãng 5 đúng (5Ð) là quãng kết hợp gia 2 am cách nhau 5 bậc, có 


l„ 
32 cung. 


Quê hương em bên dòng sông Hậu 
TRẦN THANH BÔN 


Đáy là quê hương em bao đời nay bông lúa thơm ngọt ngào. 
Quãng 6 là quãng kết hợp giữa 2 âm cách nhau 6 bậc, gồm: 
quãng 6 thứ (ốt) có 4 cung 
quãng ó trưởng (6T) có 4 h cung. 
Ví dụ: 
Những bông hông 
TRẤN ĐỨC 


Mùa xuân mùa xuân hát lên bao nhiêu niềm 


ví Trời xuân thật xanh cánh chừữn nghiêng chào xuân 


42 


Ánh nắng lung lính trong giọt sương sớm. 


Quãng 7 là quãng kết hợp giữa 2 âm cách nhau 7 bậc, gồm: 

quãng 7 thứ (7U có 5 cung 

quãng 7 trưởng (7T) có S cung - 

Cũng như quãng 4, 5 quãng 7 là quãng ta hay gặp trong dân ca Việt Nam. 
Ví dụ: 


Huê tĩnh diềm huê 
(Hát xầm) 


_ `  TZã —_— `  } 
—— . —“_`— | 1 _-Tˆ "_.—_. 7. _Ẽ ` _—}_ ` 
mm TNGNG T7. N1: : _ 1} })  — -—>-i 


43 


Quãng 8 đúng là quãng kết hợp giữa 2 âm cách nhau 8 bậc, có 6 cung. 


Giọt mưa 


LÊ BÍCH NGỌC 


Thánh tha thánh thót nhảy nhót bên hè Bé ngôi lắng 


ngh€ềẻ© sao mà yêu thế. Thánh tha t thót nháy nhói bên 


hè Những gioi mi rơi kế chuyện bé nghe. 


Những quãng trưởng và đúng được mở rộng thêm cung sẽ trở thành quãng 
tăng (kí hiệu +). 


Ví dụ: la rê # = 4+, đô - la #: 6+. 
Bài ca An Độ 
RIMXKI COÓC XA CỐP 


Thu hẹp quãng thứ nhất và quãng đúng l/2 cung ta có quãng giảm (kí 
hiệu: -). 


Ví dụ: mi - son È = 3 - đô # - pha: 4- 


44 


Phân uân 
M.GLINKA 


Andanie mosso 


Chứ ý: Khi xác định tên một quãng ta phải căn cứ vào cả số bậc và cung 
nếu chỉ dựa vào số cung thì sẽ có sự lầm lẫn vì nhiều quãng tên khác nhau có 
thể có số cung bằng nhau: 


3. TÍNH CHẤT CÁC QUÃNG 


Mỗi quãng có một tính chất, một màu sắc riêng. Có quãng nghe thuận tai, 
như quãng Í, 3, 6, 8. Có quãng nghe nghịch tai như quãng 2, 4, 7. Quãng thứ 
nghe dịu hơn quãng trưởng, quãng đúng. Quãng tăng nghe căng thẳng 
nhất v.v... 


Quãng có ý nghĩa rất cơ bản trong âm nhạc. Chính nhờ sự nối tiếp có tổ 
chức của các quãng mà ta có giai điệu, nhờ sự sắp xếp hợp lí của các quãng, 
ta có hoà thanh của bài nhạc. Một bài hát sử dụng nhiều quãng hẹp thường 
êm ả, du dương, dễ hát, bài có nhiều quãng nhảy sẽ mang nhiều kịch tính và 
khó hát hơn. Có hoà âm thì bài hát trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn. 


45 


BÀI 14 
GAM - GAM TRƯỞNG CÓ DẤU HOÁ 
1. GAM 


Gam là hệ thống các âm của điệu thức được sắp xếp theo thứ tự đi lên hay 
đi xuống từ âm chủ đến âm chủ: 


=——————————— 


h=4 c 


Gam đi lên Gam đi xuống 


Trên là gam Đô trưởng tự nhiên dùng làm mẫu cho điệu thức trưởng. Cấu 
tạo của nó là hai hàng âm giống nhau (1 cung, ! cung, 1/2 cung) nối với nhau 
bằng quãng 2 trưởng: 


Độ Re Mi Phá Son La SỈ Đô 
*WV NV x~. 


2. CÁC GAM TRƯỞNG THUỘC HỆ THỐNG DẤU # 


Với công thức mẫu của gam Đô trưởng tự nhiên, ta có thể cấu tạo các gam 
trưởng khác bằng cách lấy hàng âm sau của gam trước làm hàng âm đầu cuả 
gam sau, rồi lấy dấu # để điều chỉnh các cung bậc theo đúng cấu tạo của 
øam mẫu. 


Đô rê mi pha son la xi đô 
“ 
Son la xi độ rẻ mi pha # son 
S_^^*Z`-xv >⁄ 


Tới đây, ta có gam Son trưởng với âm chủ son và có âm pha bị thăng. Bản 
nhạc thuộc giọng Son trưởng được viết với hoá biểu như sau: 


—— 


Cũng với cách làm trên lần lượt ta có gam RêT, LàT, MIT, XIT, Pha#T, 
Đô#T với các đấu # tăng dần. Có thể ghi lên hoá biểu như sau: 


46 


SonT  R&éT La T MITT XIT  PhathăngT Đôthăng TT 


Chú ý: 

-Không đảo lộn trình tự các dấu # ở hoá biểu mà phải viết theo đúng trật 
tự chúng xuất hiện dần trên các gam: pha#, đô#, son#, rê#, la#, mi#, si#. Như 
vậy chúng cách nhau một quãng 5Ð: pha# cách đô# I quãng 5Ð, son# cũng 
cách ré# I quãng 5Ð v.v... 


-Dấu # mới nhất bao giờ cũng xuất hiện ở bậc 7 của gam, nên từ # cuối ta 
có thể suy ra tên pam bằng cách nâng lên một quãng 2 thứ. Ví dụ: từ hoá biểu 
2 dấu #, lấy đô# nâng lên 1 quãng 2, ta được rê, đó là gam Ré trưởng. 


Đất nước tươi đẹp sao 


Nhạc và lời : MALAIXIA 
Lời : VŨ TRỌNG TƯỜNG 


Đẹp sao đất nước như bài thơ. Biển xanh thấp thoáng như cánh 
(Ngày mai như cánh chím hãi âu. Vượt khơi bay khắp muôn phương 


buôm. Dùa xanh ôm ấp bao nếp nhà. Êm ấm tiếng ru 
trời Càng yêu tha thiết quê hương này Cùng tiếng hái ru 


hơi trên cánh nội tuổi — thơ. Ngày 
hơi ngày ấu thơ — êm đêm 


3. CÁC GAM TRƯỞNG THUỘC HỆ THỐNG DẤU b 


Cũng với gam Đó trưởng, nếu ta lấy hàm âm đầu của nó làm hàng âm sau 
của gam mới thì ta sẽ có gam mới thấp hơn gam ĐốT một quãng 5: 


Đô rê mì pha son Ta xi đô 
^^ 
Pha son la xi độ rê m1 pha 
47 


Lần này với gam trưởng mới (PhaT), ta không dùng dấu # để điều chỉnh 
các cung bậc mà phải dùng dấu ÿ 
T : 
THUÊ, kHỦ ©:G4 lảu 
Tiếp tục làm theo cách này, ta sẽ có gam XiĐT, MiỀT, LaBT, SonPT. ĐôET: 


với số dấu giáng tăng dần: 


Son bT bT 


FaT SigiángT MigiángT LagiángT RebT 
Chú ý: 
Trình tự đấu giáng xuất hiện ngược với trình tự đấu # 


#: Pha, Đô Son Rê La MI Xi 


b : Xi Mi La Rê Son Đô Pha 
- Dấu giáng mới nhất bao giờ cũng xuất hiện ở bậc át dưới mà bậc đó là 


chủ của gam tiếp theo. 


Ví dụ: 
XiP Đô Rê MiỀ Pha Son La XiP 
ba V MY⁄{% 


MiỀ Pha Son La xi? Đô Rê MiP 
Nên dấu b áp chót (trước cuối) đồng thời là tên của gam. 


Trò chơi dưới ánh trăng 
PHÙNG THANH NGA 


——— —i--—Ì 
-—=-== | [ _— } 
_—=£ =1” FTE + — 


êm răng đẹp nào cùng nh4H ra 


Trăng đẹp quá trăng đẹp sao. Ð 


48 


S=_== : 


ngời. Đi quay vòng dưới ánh trăng Đố đó bạn bạn muốn ra cái 
vòng dưới ánh trăng. Đế đó 


#? Đi quay bạn bạn muốn ra cái gì 


BÀI 15 
DỊCH GIỌNG 


DỊCH GIỌNG 

Trong thực tế ca hát, nhiều khi ta phải nâng cao hay hạ giọng của một bản 
nhạc hay bài hát cho phù hợp với từng nhạc cụ hay từng giọng hát. Với chúng 
ta, những người mới làm quen với âm nhạc lại có khó khăn là không đọc được 
các bản nhạc có nhiều đấu hoá mà phải chuyển nó thành bản nhạc không có 
dấu hoá thì mới đọc được. Để giải quyết những vấn để trên người ta dùng 
địch giọng. 

Dịch giọng là chuyển đổi từ giọng này sang giọng khác mà vẫn giữ được 
sự toàn vẹn của tác phẩm bằng cách nâng cao hay hạ thấp toàn bộ âm thanh 
(của đoạn nhạc hay tác phẩm) theo một quãng nhất định trên cơ sở giữ 
nguyên tất cả các yếu tố khác như: độ dài, độ vang... của âm thanh. 

Dịch giọng được tiến hành theo các bước sau: 

a. Xác định chủ âm giọng gốc 

b. Xác định chủ âm giọng định dịch sang 

c. Viết hoá biểu của giọng mới 


d. Tìm khoảng cách giữa chủ âm của hai giọng (cách nhau quãng mấy?) 


49 


e. Lấy khoảng cách trên để dịch từng âm của bản gốc sang bản mới (ví dụ: 
nếu khoảng cách là một quang 2T thì tất cả các âm của bản nhạc phải dịch 
lên một quãng 2T). 


gø. Kiểm tra lại toàn bộ các quãng đã dịch và các kí hiệu khác được chuyển 
sang như dấu lặng, kí hiệu về nhịp độ, sắc thái v.v... 


Ví dụ: Dịch sang La trưởng bài Hãy giZ cho bầu trời xanh của Huy Trân. 


.Tiến hành theo các bước trên: 

a. Chủ âm giọng gốc là “son” (giọng Son trưởng). 
b. Chủ âm giọng dịch là “1a” (giợng La trưởng). 
c. Viết hoá biểu giọng La trưởng. 


d. Khoảng cách từ âm chủ giọng gốc đến âm chủ giọng mới là một quãng 2T 


Nhịp ái 


Bước đầu, nên thận trọng, đừng để nhầm lẫn giữa âm chủ của giọng gốc 
với giọng mới (chuyển nhầm từ “la” sang “son”) hoặc quên ghi hoá biểu của 
giọng mới. 


Trên là cách dịch giọng trên giấy, khi đã quen với một số giọng (dịch sang 
quãng không lớn lắm) ta có thể dựa vào đường kẻ khuông nhạc để dịch bằng 
mắt, không cần phải tính số cung. 


30 


Ví dụ: Dịch sang Đô Wrưởng bài “Đi chơi rừng” của M.Kraxép và 
Xacônca: 


Chủ âm giọng gốc là Rê (giọng RêT) so với chủ âm giọng mới là Đô 
(giọng Đô T) dịch xuống, ] nốt ở đường, 1 nốt ở khe: 


==S=x= 


Như vậy, với nốt ở đường, ta xuống khe và nốt ở khe, ta xuống đường . 


Cũng vẫn bài trên, nếu dịch sang Xib trưởng ta sẽ có: chủ âm giọng cũ ở 
trên đường (rê), chủ âm giọng mới (xib) ở đường dưới: 


—==—== 


Như vậy, nốt ở trên đường sẽ dịch xuống đường, nốt ở khe dịch xuống khe: 


4 
jc-7HỊ _Â) 
AI b4 


BÀI 16 
GAM THỨ TỰ NHIÊN 


1. LA THỨ TỰ NHIÊN 


Cũng những âm của gam Đô trưởng tự nhiên khi sắp xếp thành gam La 7 
âm và đọc lên, nó sẽ cho ta một cảm giác buồn, sâu lắng, ngược lại hoàn toàn 
với cảm giác nhận được từ gam Đô trưởng tự nhiên. Đó là do âm trong gam 
cũ đã đứng ở vị trí mới và đã có mối quan hệ khác trong gam: 


31 


Bậc I I HI ÍV V VI VH 


Gam này có tên là gam La thứ tự nhiên, có cấu tạo như sau: 


= 
: ồ 


⁄ Thư n NV = 


2. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC GIỌNG LA THỨ TỰNHIÊN 


Đọc một bài hát thuộc giọng La thứ tự nhiên, mặc dầu không có dấu hoá, 
ta cũng không thể dựa vào các âm ồn định của giọng Đô trưởng tự nhiên mà 
ta đã học là: “đô, mi, son” để đọc vì ở đây nó không còn giữ vai trò cũ nữa. 
Nốt “Son” đã trở thành không ổn định và nốt “la” từ chỗ không ổn định đã 
trở thành chủ âm của bài hát. Do đó ta phải tìm một cái “gậy” khác để mà 
dựa. Đó là gam La thứ tự niên với các âm ổn định của nó: “la đô mỉ”. 


Như với gam Đô trưởng tự nhiên, ta bắt đầu từ một bài hát thật để hát và 


có dáng đấp của gam L4 thứ tự nhiên để tập, rồi dựa vào đó đọc gam La thứ 
tự nhiên. Đó là: 


Một đoàn chiến - sĩ LÊN (rong - rừng — sâu. 


Ánh sao lung linh đường xa trập trùng 


Câu đầu là gợi ý của gam La thứ đi lên, câu sau là toàn bộ La thứ tự nhiên 
đi xuống. Có được gam La thứ tự nhiên rồi, ta đọc rải những âm ổn định “là, 
đô, mi, la” nhiều lần để làm chỗ dựa cho cách đọc các âm khác hút vẻ. 


32 


3. CÁC GAM THỨ THUỘC HỆ THỐNG DẤU # 


Từ công thức của gam La thứ tự nhiên ta có thể âm các gam thứ khác 
thuộc hệ thống đấu # bằng cách lấy hàng âm sau của gam trước làm hàng âm 
đầu của gam sau và lấy dấu # điều chỉnh số cung: 


kIỆ” Xi TC ò Rệ Mi Pha Son La 
Xư XZ XS NX 


MI 3 Pha nh T La ` Xi Đô Rée Mi 
`⁄ `~“*⁄*~ *⁄ 
XI Đô Rê Mi vv... 
`~*⁄Z *~⁄ 
Với cu.ch làm này, ta sẽ thấy lần lượt xuất hiện gam Mit, Xit, Pha#t, Đô#t. 


SonÉt, Rê#t, La#t, với số # tăng dần như trường hợp đã làm với các gam 
trưởng thuộc hệ thống dấu #. 


Mit XtO Pha#t Đô#(  Sonứt Rêe#t La#t 


4. CÁC GAM THỨ THUỘC HỆ THỐNG DẤU b 


Lấy hàng âm đâu của gam La thứ, làm hàng âm sau của gam mới rồi dùng 
dấu b để điều chỉnh các cung, ta sẽ có các gam thứ thuộc hệ thống dấu b: 


La XI Đồ lo UẠi SUU. Tế 
` Z”*`Z`⁄Z*⁄ `~x⁄ 


Rê Mi Pha Son Lạ Xi Độ Rê v.v... 
XS“ X⁄ `⁄ XS ⁄`⁄ *_⁄ 


- Mỗi gam thứ lại có số dấu trùng lặp với một gara trưởng ở vị trí cao hơn 
một quãng 3 thứ. Ví dụ: 


Pha#, Đô# = Rẻ trưởng hay X: thứ. 
Stb. Mib = Xib trương nav Sơn thứ. 
Riêng Đô trưởng và La thứ, cả hai đều khòng có dấu hoá, 


53 


Nhìn vào hoá biểu của bài nhạc ta mới chỉ biết được nó thuộc một trong 
hai giọng trưởng hoặc thứ. Muốn xác định dứt khoát, ta phải xem thêm nốt 
kết thúc bản nhạc là bậc ổn định của giọng nào. Có một dấu b mà kết bằng 
“pha” là thuộc giọng PhaT, kết bằng rê là thuộc giọng Rê thứ. 


Cưới ngựa tre 


VIỆT ANH 


Thú quá này vui ghê Bé cười ngựa bổng ngựa tre. 


Quất mấy roi nó cũng phi quanh vòng quanh ngựa 


phi vòng quanh. Nhanh thẠt nhanh ngựa phí thật nhanh 


bằng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng. 


Mái trường bên suối 


TRẦN MANH CƯỜNG 
Rộn ràng - Phong cách miền núi l 


Nơi biên cương rừng bao la — Suối ngàn 
(Đây quê) em  Hgày năm xưa Bác Hà 


&n mái trường em đứng đó. Bao — yêu 
gà. buầnïn lìn?h ⁄w dng HHI. Neo 4 


thương miễn biên cương suối đàn reo em học sớm chiều Đây quê 
thương miền biên cương, mái trường xinh nghe vọng tiếng Bác 


ngoan Nhớ từng lời Bác luôn chăm học chúng em thật 


..em Suối cùng em vang hoà lời ca 


BÀI 17 
GAM THỨ HOÀ THANH 


I1. GAM THỨ HOÀ THANH 


Trong các tác phẩm viết ở giọng thứ, khi giai điệu đi lên, đôi khi người (a 
tăng bậc VI lên 1/2 cung. Điều này làm tăng sức hút của âm dẫn (bậc VI) 
về âm chủ (bậc Ï). Tính chất thứ trở nên tha thiết, đa diết hơn và cũng vì sự 
thay đổi này mà cấu trúc các hợp âm của điệu thứ biến đổi, ảnh hưởng đến 
phần đệm hoà thanh cho giai điệu nên người ta gọi là giọng thứ hoà thanh. 


Ví dụ: 
Gam La thứ hoà thanh 


Xi thứ hoà thanh 


: == 


Đỏ thứ hoà thanh 


=-= - 


Điều em chợt nhận ra 


Nhạc : BÙI VĂN BA 
Phỏng thơ : LIÊN GIANG 


Rài một ngày em chợt nhàn ra. 


ngày mẹ già thêm, từng ngày em lớn lên. 


bà 
¬ 
Ÿ 
R 
š 


Năm — tháng cứ — trôi 


äi ngày lớn khôn đã bất đâu Một chút buôn một niềm vui. 


2. DỊCH GIỌNG THỨ 


Cách dịch giọng thứ cũng giống như cách dịch giọng trưởng, phải theo các 
bước như đã quy định. Có điều chú ý là giọng thứ thì dịch sang giọng thứ, 
còn giọng trưởng thì chỉ sang giọng trưởng. 

Ví dụ: Dịch bài Mới trường bên suối của Trần Mạnh Cường sang giọng 
Xi thứ. 


Rộn ràng. Phong cách miền núi 


a. Xác định chủ âm giọng gốc: rê (giọng Re thứ) 
b. Xác định chú âm giọng mới: xi (giong Xi thú) 


c Viết hoá biểu giọng mới: 


d. Khoảng cách giữa chủ âm 2 giọng: 


# =m E— 


Xuống quãng 3 thứ 


e. Dịch từng âm: 


3. DỊCH GIỌNG CÓ DẤU HOÁ BẤT THƯỜNG 

Trong khi dịch giọng, gặp dấu hoá bất thường (dấu hoá ở giữa bản nhạc), 
ta không chép lại một cách máy móc mà phải tuỳ theo ý nghĩa tăng giảm của 
nó ở bản nhạc mà sử dụng dấu hoá thích hợp trong bản mới, 

Ví dụ: Dịch giọng hai đoạn nhạc sau sang La thứ. 


a) 


B - THƯỜNG THỨC ÂM NHAC 


BÀI 18 
PHƯƠNG PHÁP CHỈ HUY ĐỒNG CA ~ HỢP XƯỚNG 


1. ĐỒNG CA - HỢP XƯỚNG 


Đồng ca là hình thức hát tập thể lớn, đông người, cùng một giọng, đôi khi 
có bè, những vêu cầu chính khi trình diễn là hát đồng đều, không đồi hỏi cao 
về nghệ thuật. 


Hợp xướng cũng là hình thức hát tập thể lớn, nhưng đòi hỏi chặt chẽ hơn 
về số lượng người trong các bè, về chất giọng, cách trình diễn. Nó đồi hỏi cao 
vẻ chất lượng nghệ thuật, nên có khả năng diễn tả sâu sắc hơn và có sức lôi 
cuốn mạnh mẽ hơn. 


Có các loại hợp xướng nam, hợp xướng nữ, hợp xướng thiếu nhi. Một đội 
hợp xướng với tầm cữ đây đủ thường cố bốn bè chính: 

Nữ cao (Soprano - viết tắt là S) tính 
chất trong sáng, cữ giọng (Am vực) từ 
“đô” đến “son”. 


Nữ tầm (Alto — Viết tắt là ÀA) tính chất 
trầm ấm cữ giọng: 


Nam cao (tenor — viết tất là T) tính = 
chất sáng sủa cữ giọng: = 


Nam trầm (Basse - viết tất là Ñ) tính 


lÌ 


chất trang nghiêm cữ giọng: 


Tỉ lệ số người của các bè phải có sự cân đối nhất định. Thường thì với một 
hợp xướng 20 người, số lượng ở mỗi bè có thể như sau: 

Š: Õ 

A,4 

tá 

lk L 


Về các em, vì tầm giọng hẹp, âm sắc nam, nữ giống nhau và trình độ diễn 
xuất có hạn nên thường trình điễn những tác phẩm với số lượng bè ít, với hình 
thức phổ biến như: hát đối, hát đuổi (ca — nông), hát phức điệu đơn giản hoặt 
hát trên một giai điệu ngắn làm nền v.v.v... Có thể kết hợp hình thức múa, 
làm đóng tác, thay đổi đội hình để nâng cao diễn xuất. 


Vẻ đội hình, có thể bố trí đứng theo bè dàn hàng ngang hoặc so lệch để 
tạo hiệu quả thẩm mĩ hoặc đứng theo hình vuòng cung cho âm lượng 
tập trung. 


2. NGƯỜI CHỈ HUY 


Đồng ca, hợp xướng là những hình thức nghệ thuật có tính chất tập thể, 
đòi hỏi một sự thống nhất có độ về âm điệu, tiết tấu sắc thái, nên cần phải có 
sự lãnh đạo thống nhất, do người chỉ huy đảm nhiệm. Người chỉ huy là người 
tổ chức, hướng dẫn đội tập luyện đồng thời là người trực tiếp điều khiển trong 
khi trình diễn. ở trường học, người chỉ huy là giáo viên. Muốn chỉ huy tốt, 
người giáo viên cần có những hiểu biết cần thiết về âm nhạc, trước hết phải 
biết đánh nhịp chuẩn xác và diễn cảm. 

3. CÁCH ĐÁNH NHỊP MỘT SỐ NHỊP CƠ BẢN 


Có 3 loại nhịp chính, với cách đánh khác nhau: 
Nhịp 2 phách ÙŨ Ậ 


Nhịp 3 phách 'tC 
_* 


: `_ 
Nhịp 4 phách hệ 


Phách đánh xuống là phách mạnh 
Khi đánh nhịp, ta cần chú ý: 
Đứng thăng (nhưng không cứng quá) 


Nét mặt thỉnh thoảng biểu hiện tình cảm có tác dụng ra hiệu cho mọi 
người một các, 'ế nh:. 


Ea vhân vững vàng, cách nhau một chút, không nên cong đâu gối. 


GỤ 


Không vung tay quá rộng. Phạm vi được quy định làm mốc là đỉnh đầu, 
vai và bụng. Khi đưa tay ra bên, không cong quá, không dang thẳng tay. Khi 
hạ xuống không để hai fay giao nhau. 


Động tác đánh nhịp rõ ràng, sáng sủa, không múa may vô nghĩa. 


Cuối mỗi phách nên dừng lại một khoảnh khắc rất ngắn, hơi co một chút 
(gọi là chuẩn phách) để kết phách trước và đánh tiếp phách sau. 


Chữa hai tay có sự phân công và phối hợp như sau: tay phải đánh nhịp, tay 
trái ra lệnh hay biểu thị những tình cảm. 


Ngón trỏ chỉ vào phía nào là bè đó phải bát vào đúng nhịp. 
Đưa tay trái lên miệng là hát nhỏ đi. 


Đưa về phía trước, múa bàn tay quay về phía dưới người hát là phải mạnh 
và sáng một chút. 


Nắm và giơ cao là phải mạnh và có lực. 

Khi cả hai tay cùng đưa về một hướng là phải hát thật to và thật khoẻ. 

Chỉ huy bằng tay có ưu thế là vận dụng được sức truyền cảm của ngón tay, 
bàn tay. Nhưng với mệt đội đông quá, có thể dùng que để đánh nhịp. 

Đặc biệt chú ý những nhịp bắt đầu và kết thúc. 

*Lúc bắt đân, muốn cho mọi người tập trung chú ý, người chỉ huy đưa hai 
bàn tay về phía trước, tay phải hơn cao một chút, cánh tay hơi cong, lòng bàn 
tay hướng về tập thể, để nguyên như ra lệnh để mợi người hát tiếp ngay vào 
phách tiếp theo. 

- Nếu bài hát bắt đầu bằng phách mạnh thì phách chuẩn bị đánh vào 
phách nhẹ. 


= phách chuẩn bị 


2 phách 3 phách 4 phách 


6I 


Ví dụ: 


Đếm sao 
VĂN CHUNG 


= 


Một ông sao sáng hai ông sáng sao 


Vừa phải - Nhịp nhàng 


- Bát đầu bằng phách nhẹ thì phách chuẩn bị đánh vào phách mạnh: 


, Bình mình lên có con chữn nón khìa Hếng hát 


DIẾU SA 


- Bát đầu bằng nửa phách nhẹ thì phách chuẩn bị chiếm số phách còn lại 
của nhịp. h 


\ 
à $: _- 
` ' : ` ` 
` , z ` ` 1 


nhịp 2 phách 3 phách 4 phách 
Ví dụ: 
Dàn đồng ca mùa hạ 
Nhạc ;: MINH CHÂU - 
Thơ : MINH NGUYÊN 


Chẳng nhìn thấy — ve đâu 


62 


*Đánh nhịp lúc kết thúc. Trước khi vào âm kết, người chỉ huy thông báo 
trước một nhịp bằng cách nhấn vào phách mạnh và dẫn các phách tiếp theo. 


- Nếu kết mạnh xà agắo thì tới phách kết thúc, tay thu nhanh về phía 
trước ngực : 
Gà gáy 
Dân ca Cống (Lai Châu) 
Lời : HUY TRÂN 


` -—-———___—_k—- 
S -Š—T— !——] _ _ _ # TT mm Ì)) ` œ3 


Rừng và cây xanh đã sáng rồi đi ơi 


- Kết mạnh và đài thì hai tay đưa lên từ từ rồi hạ xuống và thu về phía 
trước ngực: 


Quê hương em bên dòng sông Hậu 
TRẦN THANH SƠN 


MỘt mai cm lớn em khôn dựng xây nước 


Chú bộ đội uà cơn mưa 
TỔ ĐÔNG HẢI 


Chú b3 đội mm cười cất tiếng hát cùng nưưa 


- Kết nhẹ và ngắn: động tác nhỏ dần rồi hạ xuống: 


63 


Chim chích bông 


Nhạc : VĂN DƯNG „ 
Thơ : NGUYÊN VIẾT BÌNH 


mâm thích thích thích! Thích thích thích! 
- Kết nhẹ và đài: động tác nhỏ,chậm lại rồi hạ tay xuống: 


Những bông boa của Tổ quốc 


Quê hương mến yêu ơi quê hương Việt Nam 


BÀI 19 
SƠ LƯỢC VỀ DÂN CA VIỆT NAM 


1. DÂN CA LÀ GÌ? 


Tử ngàn đời xưa, qua tiếng hát, con người đã thể hiện những suy nghĩ, tình 
cảm của mình trong lao động, trong vui chơi, tế lễ và đã sử dụng nó như một 
sức mạnh thỉnh thân để cổ vũ mình trong lao động (sản xuất nông nghiệp, săn 
bát thú rừng, chèo thuyền đánh cá). Tiếng hát của mỗi dân tộc đều rất gần gũi 
với tiếng nói của mình. Có thể nói tiếng hát là sự phát triển tự nhiên của tiếng 
nói. Ở Việt Nam, “nói đếm” trong âm nhạc dân gian chính là lời nói thông 
thường được phát ra trong khuôn nhịp nhất định (độ cao chỉ đóng khung 
trong hai, ba nốt). 


é4 


“-—====F—--- ` ễ=ễ=_-__—':__—_-]j--——*--—) 
E“—— —= ___._ `. ._*ẽ j;_p__— E__ ;—_-- 
TỐ N—l=..——|—....Ì. _—:'.ấŠ_—/ —_x.— `. . 
Xšy, _——` —— cọ LÊ  ———==l vy —— 
Một tên giặc Mỹ hai tên giặc 
Ỷ k—- :—Tk-.- |]: l----.--- -`À|..-' — =-) '___ "` 
IlAÓ ——— „ F ` —'_x-`-x_-:--——-—-}——-:.---- P ———  =—--'' 
¬> ———'—x_- -- —.-—_—__-ï- `-..— —- ...... 
Mỹ lại ba tên mà giặc Mỹ 


Cao hơn nữa là “hát nói”. Hát nhưng là nói vì nhịp đều đều như “'nói đếm”. 
Nói mà là hát vì diễn giả không nhả chữ một cách cộc lốc mà có ngân nga 
như hát. 


Âm điệu là một thành phần cơ bản để tạo nên giai điêu cũng bắt nguồn từ 
âm điệu của lời nói. Âm điệu trong ghép vần tiếng Việt (lờ a la, hờ o ho), 
trong rao hàng do quãng 4, 5 tạo thành. 


Ai mua chiếu đây! Cháo sườn đây! 


cũng thường thấy xuất hiện trong dân ca Việt Nam. 


Đi cấy 
(Hát ví —- Dân ca Việt Trì) 


65 


nghiên anh về lo việc triều đình phận 


Tiếng hát xa xưa ấy cũng gần gũi như tiếng nói, như hơi thở con người đã 
được nhân dân lao động sáng tạo ra, chất lọc, sửa sang, tô điểm, trau chuốt 
từ đời này qua đời khác để trở thành viên ngọc sáng rất đẹp, rất riêng của 
cộng đồng và mỗi khi hát lên là nó toả ấm hồn dân tộc, có sức hấp dẫn đặc 
biệt mạnh mẽ với những người sinh ra nó, với những người cùng một 
cội nguồn. 


Ở giữa Mạc Tư Khoa, nơi đất khách quê người, mội câu hò “ví dặm” vang 
lên đã lay động bao tâm hồn Việt Nam khiến nhạc sĩ Trần Hoàn đã vội ghi 
lại cảm xúc đó trong một bài hát nồi tiếng của mình. Dân ca là như vậy. 


2. SỰPHONG PHÚ VÀ ĐA DẠNG CỦA DÂN CA VIỆT NAM 


Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc (54 dân tộc) lại có nền văn minh lâu 
đời, một ngôn ngữ rất giàu nhạc điệu (6 thanh điệu) nên có một nền ca nhạc 
dân gian vô cùng phong phứ, nhà báo Pháp Ruybert trong phóng sự của mình 
đã gọi Việt Nam là “quê hương của tiếng hát”. 

Dân ca Việt Nam bắt nguồn từ ca dao và thơ (chủ yếu là thơ lục bát). Gần 
với thơ nhất là các loại ngâm. Mỗi vùng ngâm theo cách khác nhau và có một 
tên riêng cho loại ngâm của mình. Giai điệu và tiết tấu của ngâm nhìn chung 
rất đơn giản. 

Ru (còn gọi là hát ru) gần với ngâm là loại bài hát ru con với giai điệu trữ 
tình, sáng tác dựa vào lời thơ lục bát và thêm những tiếng đệm à ơi. Hầu như 
ở miền nào cũng có hát ru mang một màu sắc riêng. 


Hồ là loại phổ biến ở tất cả các vùng đất nước, đặc biệt là miền Trung, 
miền Nam (A li hờ lờ, miền Bắc), Hò sông Mã, Hò ru ngủ hành khách (Thanh 
Hoá), Hồ khoan Lệ Thuỷ (Quảng Bình), Hò Huế, Hò Ba lí (Quảng Nam). Hò 


66 


Đồng Tháp (Nam B@) v.v... Có thể phân ra làm loại: một loại khoẻ hỗ trợ lao 
động, mang tính chất tập thể, một người xướng, tập thể hò theo (gọi là “xô”) 
như hò giã gạo, hò nện, hò hái củi, gi gạo v.v... một loại mang tính chất giao 
duyên hát đối lập. 


lí là loại hát giao duyên, phổ biến ở miền Trung như lí thương nhau, lí 
Thiên Thai, lí Hoài Nam và rất phổ biến ở miền Nam, như lí con sáo. lí cây 
bông, lí cây xanh v.v... 


Ví Dặm cũng là hình thức hát giao duyên, hát hội, phổ biến ở vùng Trung 
du Bác Bộ, Nghệ Tĩnh. 


Ngoài các dạng mang tên chung như trên còn rất nhiều hình thức khác 
mang tên như quan họ (Bắc Ninh) với gần 200 giọng; trống quân, sa mạc, 
bồng mạc, hát xầm (đồng bằng Bắc Bô), hát xoan, hát ghẹo (Vĩnh Phú); hát 
dạm (Hà Nam); chầu văn (Nam Định), Hội rô, chèo tầu (Hà Tây); hát sỉ, 
lượn, then (miền núi phái Bắc); bài chòi (miền Trung)v.v ...hoạc không mang 
tên riêng như: dân ca Ba na, Xê-đăng v.v... 


3. ĐẶC ĐIỂM VỀ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG DÂN CA 
VIỆT NAM 


a. Nội dung 


Dân ca là sản phẩm của người lao động nên nó rất gần gũi với người lao 
động, phản ánh những sinh hoạt lành mạnh, những suy nghĩ rất mộc mạc 
nhưng cũng rất tế nhị, những tình cảm rất đầm thắm và cả những mơ ước tốt 
lành của họ. 


Qua dân ca các miễn, ta thây toát lên tình yếu bao la: yêu quê hương, đất 
nước, yêu cảnh vật thiên nhiên, yêu con người, yêu lao động. Thành quả lao 
động được ca ngợi, lòng chung thuỷ được đề cao. Tất cả đem lại một tinh thần 
lạc quan , yêu đời. 


Về đề tài, đân ca để cập đến nhiều mặt phong phú của xã hội, như: cảnh 
đẹp thiên nhiên (Cò lả: đân ca đồng bằng Bác Bộ) sinh hoạt vui chơi hội hè 
(Du xuân: chèo) những hình thái lao động ( Hò tát nước, Hò giã vôi: Bình Trị 
Thiên) tình yêu đôi lứa (lí hành vân : Thừa Thiên) tình mẹ con (hát ru các 
miền) thậm chí cả những số phận riêng lẻ (Hoa thơm bướm lượn: quan họ 
Bắc Ninh) nhưng sự kiện đơn lẻ (Chúc con lên đường: Về Quảng)... 


67 


b. Nghệ thuật 


Là những sáng tác có tính chất tập thể của những thế hệ nối (iếp nhau gọt 
giữa qua thời gian đài nên dân ca có nhiều ưu điểm về nghệ thuật: 


- Hình thức của dân ca ngắn gọn, thường là thể một đoạn đơn chỉ đủ để 
nói một ý nhỏ, dễ hát, dễ nhớ. 

- Giai điệu mềm mại, nhiều nốt tô điểm tạo nên đường nét làn sang uyền 
chuyển phù hợp với ngôn ngữ tiếng Việt. 


- Lời ca nhìn chung mộc mạc, giản di, nhưng đôi khi bóng bẩy, nói xa nói 
Xôi, mượn vật tỏ tình. 


Anh như cây gỗ san bào 

Em như câu đối dán vào nên chăng? 
Em như cây cảnh trên chùa 

Ảnh như con bướm đậu nhờ nên chăng? 


Cách sử dụng từ được cân nhắc (ví dụ: trong quan họ, dùng “kiêu” thay 
cho “cao”, “chăng ” thay cho “không”, “chường” thay cho “chàng” cho 
thêm mềm mại. Dân ca nói chung rất hay dùng đệm lót (như ¡, a, ư, ấy, mấy, 
chứ mấy...) cho câu hát thêm uyển chuyển. Đặc biệt trong hò, những tiếng 
“đô ta” “hò khoan” “la hố” “hò hụi” tưởng là vô nghĩa nhưng thực ra nó nói 
được động tác của công việc như “đô ta” cho ta một cảm giác kéo, đật, “hò 
khoan” mang hình ảnh của động tác không chuyển động thẳng mà như khuấy 
đảo một cái gì, “lá hẹ” nghe gọn, nhanh, sắc, “hò hụi” mang hình ảnh của 
công việc nặng nhọc, hì hục — chữ h được dùng rất nhiều vì đây có tác dụng 
mở rộng cuống hang, giúp người làm việc dễ thở. 


~-Do cách sáng tác tức hứng cả nhạc và lời cùng một lúc nên ca từ âm nhạc 
gắn bó với nhau khá chặt chẽ trong công việc khắc hoạ hình tượng (ví đụ: 
Câu nhạc “Con cò bay là bay la...'” trong bài cò lả như vẽ lên những cánh cò 
bay dập đờn trên bầu trời xanh). 


4. VẤN ĐỀ GIỮGÌN, HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN DÂN CÁ 


Dân ca như dòng sữa mẹ hiền bồi bổ cho tâm hồn dân tộc, do vậy chúng 
ta có trách nhiệm gìn giữ, không để nó mai một và phải học tập, phát triển 
nó như ông cha ta đã làm. Trong thời kì mở cửa hiện nay, đất nước đang tiếp 
nhận bao nhiêu luồng văn hoá nước ngoài, vấn đề này lại càng cần được coi 
trọng. Có nhiều hình thức để học tập, phát triển dân ca như: 


68 


- Tổ chức phổ biến cho nghe, dạy hát, học hát các làn điệu dân ca, tìm hiểu 
để thấy cái hay, đẹp trong dân ca qua các bài giảng trên lớp, qua các phương 
tiện thông tin đại chúng. Ngay ở các lớp bậc tiểu học, trong chương trình dạy 
Hát Nhạc đã có những bài dân ca các miền, như Cà 4 dàn ca đồng bằng Bắc 
Bộ, Bạn ơi lắng nghe dân ca Ba na, lí cây bông dân ca Nam Bộ... 


- Sáng tác lời mới cho các làn điệu dân ca (Ví dụ: Ngày mùa vui đân ca 
Thái — lời mới Hoàng Lân). Cách làm này đế và có hiệu quả, song không nên 
làm một cách gượng ép, thô thiển, khiến mất tác dụng. Ví dụ: với làn điệu 
mượt mà của dân ca quan họ Bắc Ninh !í cây đz mà lại đặt lời ca lủng củng 
những sắt thép như: “Này đây, tuốc nơ vít, tuốc nơ vít ối a lắc lê, này tuốc nơ 
vít ối a lắc lê!” là lố bịch và làm mất đi vẻ đẹp của dân ca. 


- Cải biên dân ca: thay đổi chút ít cho phù hợp với thực tại hoặc để nâng 
cao. Ví dụ: thay kết cấu của bài Cây rúc xứth dân ca quan họ Bắc Ninh: 


Đứng, đứng Hơi nào qua lới như cũng xinh 


- Sáng tác ca khúc mới dựa trên âm hưởng của dân ca. Ví dụ: nhạc sĩ Văn 
kí đã dùng chất liệu dân ca Tày trong Bản 04 hoa nở: 


Muôn cờ bay theo gió phất bay bay bay bay bay tàng bay cờ sao rực tuắm ở ở 


để viết “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi”. 


Đàn cô hát trên nương trên bản mèo 


- Phối âm, đàn dựng đân ca cho phù hợp với nhịp điệu của cuộc sống 
hiện đại v.v... 


69 


BÀI 20 
CÁC LOẠI NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI 


Âm nhạc có hai loại hình chính: nhạc hát và nhạc đàn. Nhạc hát ra đời 
trước nhạc đàn. Nhạc đàn gắn liền với nhạc cụ do con người chế tao nên. 


Các nhạc cụ có thể dùng để diễn tấu một mình (gọi là độc (ấu), có thể đệm 
cho hát, cũng có thể do nhiều người điển tấu cùng một lúc (gọi là hoà tấu) 
theo các nhóm nhỏ hay lớn gọi là đàn nhạc. Mỗi đàn nhạc sử dụng các loại 
nhạc cụ khác nhau với số lượng khác nhau. 


Theo dòng lịch sử, do tác động của xã hội, do nhu cầu thưởng thức, các 
loại dàn nhạc lần lượt ra đời. 
1. DÀN NHẠC THÍNH PHÒNG 


Là một loại dàn nhạc nhỏ biểu diễn cho một phạm vi hạn hẹp người nghe 
trong phòng, trong nhà (thuật ngữ “thính phòng” xuất phát từ đây). Từ đầu 
thế kỉ 19, nó đã được đưa ra biểu diễn ở cả các gian hoà nhạc lớn. Có nhiều 
loại dàn nhạc thính phòng: 


a. Dàn nhạc dày (sử dụng vĩ kéo) có: 

~Vìi-ô-lông 

-Vi-ô-la 

-Vi-ö-lông xen (còn gọi là Xen-lô) 

-Công P`rơ bát. 

b. Dàn nhạc tam tấu (tri-ô), tứ tấu (qua-chuy-o) 

-Tứ tấu đàn dây (vi-ô-lông I + vi-ô-lông 2 + vi-ô-la + vi-ô-lông-xen) 
~Tứ tấu kèn gỗ (ph-luýt + ô-boa + cla-ríi-nét + bát-xông (pha-gốt)) 
-Tứ tấu kèn đồng (cor + trom-bon + trom-pet + tu-ba) 

c. Hoà tấu năm nhạc cụ (canh-tét) 

-Tứ tấu đàn dây + pi-a-nô 

-Tứ tấu kèn gỗ + pi-a-nô 


-Tứ tấu kèn gỗ + cor 


70 


2. DÀN NHẠC KÈỀN 

Gồm các nhạc cụ bộ gỗ và bộ đồng ngoài ra còn sử dụng một số nhạc cụ 
ØÕ tiêu biểu như tanh-pa-ni. 
3. DÀN NHẠC KÈN ĐỒNG 


Còn gọi là dàn nhạc bình, hoặc dàn nhạc quân đội, chủ yếu là kèn đồng, 
có kèm một số nhạc cụ gõ. Âm lượng rất lớn, tiếng vang xa, thích hợp với 
các loại hành khúc, thường biểu diễn ngoài trời, có tính chất nghi lễ 
trang trọng. 

4. DÀN NHẠC GIAO HƯỚNG 


Là đà nhạc có quy mồ đồ sộ nhất, tập hợp khá đây đủ các nhạc cụ có tính 
năng khác nhau, được chia thành bốn bộ: 


a. Bộ dây gồm: 
- Vi-ô-lông (1,1) 
- Vị-ô-]a 

- Vị-ô-lông xen 
~ Công trơ bát. 


Đây là bộ cơ sở của dàn nhạc, tính chất linh hoạt, khả năng biểu diễn đồi 
dào, đóng vai trò chủ đạo tạo nên giai điệu, có thể đảm nhiệm cả một chương, 
đôi khi làm bè đêm. 


b. Bộ gỗ gồm: 
- Ph-luýt 

- Ô-boa 

- Cla-ri-nét 

- Pha-gốt 


Âm thánh của bộ gỗ không đồng nhất như bộ dây, nhưng âm sắc phong 
phú. Kĩ thuật diễn tấu cũng linh hoạt, song do phải dùng hơi nên không thể 
kéo dài. Nó có thể đảm nhiệm vị trí giai điệu hoặc bè đệm. 


7I 


c. Bộ đồng gồm: 

- Trom-pét 

- Trơm-bon 

- Cor 

- Tuy-ba 

Bộ đồng không linh hoạt sec với những bộ trên, nhưng âm sắc đồng nhất, 


âm lượng lớn nên phù hợp với cách diễn tấu mạnh mẽ mang tính chất hô hào, 
kêu gọi. 


d. Bộ gõ gồm: 


- Loại nhạc cụ có mặt da căng như: trống định âm(tanh-pa-ni), trống lục 
lạc (tăm-bua-ri-nô), trống nhỏ (tăm-bua), trống lớn (grăng-cát-xa). 
- Loại nhạc cụ bằng gỗ như: cát-ta-nhét, xi-lô-phôn (đàn phiến pổ). 


- Loại nhạc cụ băng kim loại như: kẻng tam giác(tri-äng-glơ), xanh ban 
(chñm choe), cồng (tam - tam), chuông phiến (căm-pa-nen-li), vi-bra-phỏn, 
xê-lết-xta, chuông ống. 


Biên chế của bộ gõ trong đàn nhạc chưa được ăn định. Về mật kĩ thuật 
diễn tấu tuy đơn giản, nhưng bộ gõ tỏ ra rất hiệu quả trong việc nhấn mạnh 
nhịp điệu hoặc thể hiện những tác phẩm mạng tính chất vũ đạo, gây ấn tượng 
về màu sắc địa phương. Thường nó không vắng mặt trong các cao trào của 
tác phẩm. Trong nhiều sáng tác hiện đại, các tác giả đã giao cho nó vai trò 
trung tâm. 

5. DÀN NHẠC NHẸ, CHỦ YẾU GỒM CÁC NHẠC CỤ: 

- Pi-a-nð 

- Trống 

- Ghi-ta ` 

- Sác-xô (gọi tắt của sắc-xô-phôn). 


Ví dụ: Ban nhạc Rock and roll ra đời từ những năm 50 đã diễn tấu với các 
nhạc Cụ Sau: 


- PI-a-nô 


- Dàn trống 


72 


- Ghi ta điện 

- Sắc-xô-phôn tê-no 

Nhạc cụ của ban nhạc “Soft Rock Band” có: 

- Pi-a-nô 

- Dàn trống 

- Ghi-ta (bat, sãng, gỗ) 

- Sắc-xô-tê-no 

Tuy gọi là đàn nhạc nhẹ, nhưng nó tạo hiệu quả rất mạnh về âm lượng, tiết 
tấu, cường độ...Chức năng chủ yếu của nó là giải trí, làm nhẹ nhàng, thánh 
thơi đầu óc, nên đang được thanh niên rất yêu thích. 
6. DÀN NHẠC GIA (JAZZ) 

Cấu tạo gần giống dàn nhạc nhẹ, nhưng thêm kèn hoặc công-L`rơ-bat. 

Ví dụ: Dàn nhạc của Dyxieland có: 

- Pi-a-nô 

- Trom-bon 

- Dàn trống 

- Cla-ri-nét 

- Băng-piô 

- Công-trơ-bát 

- Coốc-nê 

Xuất xứ từ cộng đồng người da đen Bắc Mỹ, nhạc Jazz cũng như các ban 
nhạc của nó trước kia rất xa lạ đối với nhân dân ta nay đã thấy xuất hiện trên 
sân khâu Việt Nam. Cách diễn tấu nhạc cụ của ban nhạc Jazz rất linh hoạt tạo 


nên cảm giác không ổn định, như tung bổng, như đụng đưa, chúng ta đang 
tập làm quen với loại ám nhạc và dàn nhạc mới này. 


Bên cạnh những nhạc cụ đã được sắp xếp vào biên chế các dàn nhạc, phải 
kể đến các nhạc cụ phổ thông rất đáng chú ý như: 

- Đàn ghi ta gỗ được sử dụng rât rộng rãi trong sinh hoạt quần chúng, tập 
thể cũng như cá nhân, có thể dùng để độc tấu hay đệm cho hát. Khác với phi 
ta điện (mặt đàn là một miếng gỗ đặc, đòi hỏi phải có điện mới phát ra âm, 


73 


và chủ yếu gảy bảng que gây), đàn ghi ta gỗ có hộp đàn rỗng, với cách gảy 
chủ yếu bảng ngón tay trực tiếp phát ra âm đẹp và ấm áp. 


- Đàn măng-đô-lin có tám dây, âm thanh rất trong trẻo phù hợp với những 
bài hát tươi vui, nhất là những ca khúc thiếu nhi. Đây cũng là loại nhạc cụ dễ 
học, dễ sử dụng. 


- Đàn ắc-coóc-đê-ông (còn gọi là đàn xếp vì hòm gió được gấp nếp như 
chiếc đèn xếp) là loại đàn dùng hơi phát ra âm thanh rất sôi nổi với âm lượng 
lớn, thích hợp với những sinh hoạt tập thể, đi chơi, dã ngoại v.v...Đàn có thể 
được sử dụng để độc tấu hoặc đêm hát. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước của chúng ta, đàn ắc-coóc-đê-ông đã từng theo bước chân các diễn 
viên văn công đi khắp các nẻo đường đất nước để phục vụ chiến sĩ và đồng 
bào ta. 


- Đàn oóc-pan điện tử có tính năng hết sức đa dạng, với nhiều âm sắc 
phong phú, có thể thay thế cả một dàn nhạc nhỏ. K1 thuật sử dụng đàn oóc- 
gan có nhiều điểm giống với đàn pi-a-nô. Người biết chơi dàn pi-a-nô có 
nhiều thuận lợi khí chuyển sang học đàn oóc-gan, song không phải người 
chơi đàn oóc-gan thành thạo nào cũng có thể sử dụng tốt đàn pi-a-nô. Điều 
đó nói lên rằng cách sử dụng đàn oóc-gan có phần dễ hơn đàn pi-a-nỏ. Chính 
vì nhiều thuận lợi của nó mà cây đàn mới nhập vào đất nước ta một số năm 
gần đây đang dần dần chiếm ưu thế trong sinh hoạt âm nhạc của người Việt 
Nam. 


Những nhạc cụ trên đã có những đòng góp rất lớn vào sự phát triển phong 
trào ca hát quần chúng cũng như chuyên nghiệp của chúng ta. 


74 


Pi-cô-lö 


Vi-ô-lông 


Công-trơ-bát 


75 


=—— —- 


với 


BÀI 21 
NHẠC CỤ DÂN TỘC 


1. VỊ TRÍ CỦA NHẠC CỤ DÂN TỘC TRONG NỀN ÂM NHẠC VIỆT NAM 


Cũng như tất cả các dân tộc khác trên thế giới, ở Việt Nam, bên cạnh nền 
ca hát dân gian, chúng ta có một hệ thống nhạc cụ vô cùng phong phú và đa 
dạng. Những nhạc cụ này cũng do nhân dân sáng tạo ra, sử dụng, cải tiến qua 
nhiều năm. Nhạc cụ đân tộc có một vai trò quan trọng trong nền âm nhạc Việt 
Nam, trong đời sống tỉnh thần của đân tộc ta. Với âm sắc phong phú và độc 
đáo, nó giúp âm nhạc đi sâu vào mọi khía cạnh của tâm hồn, nó vươn tới 
những tầm cao mà giọng người không vươn tới được để khắc hoạ một cách 
tinh tế, sâu sắc hơn những hình tượng âm nhạc. 


2. CÁC LOẠI NHẠC CỤ DẪN TỘC 


Xưa các cụ căn cứ vào các loại nguyên vật liệu chế tạo nên để phân chia 
các loại nhạc cụ dán tộc thành phường bát âm, gồm tám loại: 

Kim (kim loại), mộc (gỗ), trúc (trúc), ty (tơ), thổ (đất), cách (đa), bào (vo), 
thạch (đá). 

Cách phân phối loại đó không chính xác vì một nhạc cụ có thể được cấu 
tạo từ nhiều chất liệu nhưng khác nhau nên ngày nay người ta xếp loại nhạc 
cụ theo phương pháp diễn tấu, cụ thể là có bốn loại: 

- Nhạc cụ kéo vĩ 

- Nhạc cụ gảy 

- Nhạc cụ thối hơi 

- Nhạc cụ gõ, đánh. 


a. Nhạc cụ kéo vĩ gồm: nhị, hồ, cò líu, cơ-ní. Các nhạc cụ này có cấu tạo 
tương đối giống nhau. Âm thanh phát ra nhờ vĩ cọ sát vào đây đàn, nghe mềm 
mại da điết, 


b. Nhạc cụ gảy gồm: đàn nguyệt, đàn tì bà, đàn đáy, đàn tam, đàn tứ, đàn 
tính tầu, đàn bầu, đàn tranh (còn gợi là thập lục vì có l6 dây), đần góng... 


Loại nhạc cụ này thường có thùng làm bằng gỗ, cần đàn cũng bằng gỗ 
cứng có từ hai đến bốn đây đàn bằng tơ hoš nỉ lông (trừ đàn thập lục có số 
dây nhiều hơn và làm bằng sợi thép). Âm thanh phát ra do móng tay hay que 
gảy tác động vào đây đàn, nghe rôn rã, vui tươi. 


c, Nhạc cụ hơi có địch, sáo (sáo ngang, sáo đọc, sáo bầu), pí đôi, kì pa, 
tiêu, kèn bóp (còn gọi là kèn loa, kèn tầu), khèn H mông (khèn mèo), đàn 
môi, k lông-pút.... 


78 


Những nhạc cụ này làm bằng tre, nứa, ống rừng, có những lỗ khoét để định 
Am. Âm thanh phát ra theo sự điều khiển hơi thổi và ngón bịt lỗ, nghe trong 
trẻo, mềm mại phù hợp với tình cảm tính lặng, thanh bình của đồng bào 
miền núi. 

d. Nhạc cụ gõ có dàn tam thập lục (36 dây), đàn tơ rưng, trống đại, trống 
bang, trống ban, phách, song loan, chiêng, cổng, chuông, thanh la, mõ, tìu 
cảnh, đàn đá. 

Chất liệu để chế tạo ra các nhạc cụ này rất đa dạng như: kim loại, da, gỗ, 
tre, đá... Kĩ thuật nhạc cụ gõ không phức tạp, chỉ có một số ít điễn piải được 
giai điệu, nhưng nhìn chung âm sác phong phú, thường sử dụng để tô điểm 
và giữ nhịp tấu trong khi hoà tấu cũng như khi đệm cho hát. 


3. NHỮNG ƯU, KHUYẾT ĐIỂM CỦA NHẠC CỤ DÂN TỘC 


Nhạc cụ đân tộc Việt Nam tuy đơn giản về hình thức, rất đơn sơ như chiếc 
kèn lá, chiếc đàn đá, rấi mộc mạc, chỉ có một hai dây như đàn bầu, nhị, 
hồ...thậạm chí hộp đàn cũng không có đáy như đàn đáy, nhưng tất cả tạo nên 
một tổng thể âm sắc rất phong phú, đa dạng, có khả năng độc tấu, hoà tấu 
hoặc đệm cho hát rất hiệu quả. Chỉ có một tiếng sáo là ta có thể thấy hiện lên 
cả một bầu trời quê với những cánh đông xanh bát ngất. ..một tiếng đàn bầu 
đủ gợi nên bao niềm tâm sự, mơ ước của tuổi mộng mơ... 

Khả năng diễn tấu và sức truyền cảm mạnh mẽ của nhạc cụ dân tộc Việt 
Nam đã được phản ánh qua văn học: 

“Tiếng khoan như gió thoảng ngoài 
Tiếng mau sâm sập như trời đổ mưa.” 
Truyện Kiểu — Nguyễn Du 
qua ca đao: 
“Đàn bầu ai gẩy nấy nghe 
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. ” 

Nó là niềm tự hào của dân tộc ta bởi biết bao lần am thanh nhạc cụ dân 
tộc Việt Nam đã vang lên trên những sân khấu rực rỡ ánh đèn của thủ đô 
nhiều nước khiến nhiều thính piả phải sững sờ, thán phục, trầm trồ khen ngợi, 
đến tận nơi để fìm hiểu chiếc đàn đã phát ra âm thanh kì diệu. 

Song nhạc cụ của chúng ta cũng còn một số hạn chế như: 

- Kích thước không thống nhất do không tiêu chuẩn hoá nên gặp khó khăn 
khi điễn tấu. 


79 


-Âm nhạc dân gian có từ lâu đời nhưng truyền từ đời này sang đời khác 
chủ yếu bằng tai nghe, không có cách ghi chép hoàn chỉnh, người biểu diễn 
có thể thêm bớt, nhấn nhá theo quan niệm thẩm mĩ của mình nên bài bản và 
các diễn tấu không đồng nhất, mỗi nơi một khác, mỗi người một khác. 


Khắc phục những nhược điểm trên đang là cố gắng của các nhà nghiên 
cứu, các nhạc sĩ, các nghệ nhân nhằm hoàn thiện nền âm nhạc dân gian góp 
phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. 


NHẠC CỤ KÉO VĨ 


Cơ ni 


80 


NHẠC CỤ GẢY 


Đàn Tứ 


Đàn Thập lục 


Đàn bầu 
Đàn Gỗng 


81 


F‹ 
NHẠC CỤ THÔI HƠI 


Địch 


Sáo ngang ¡ ị 


Kèn giả nam 


82 


NHẠC CỤ GO 


— =c xã. sức 


PS =- —Sc-.. 


Tam thập lục 


Đản Tơ-rưng 


Trống đại 


Trống bồng 


83 


NHẠC CỤ GÕ 


Phách 


Tiu cảnh 


Khánh đá 


84 


BÀI 22 
CÁC THỂ LOẠI VÀ HÌNH THỨC ÂM NHẠC 


1. THỂ LOẠI ÂM NHẠC LÀ GÌ? 


Các tác phẩm âm nhạc tuy nội dung hết sức đa đạng song cũng có những 
nét giống nhau về phương thức biểu hiện, vẻ mốt quan hệ với hiện thực. 
Không cần biết sâu về âm nhạc, chúng ta cũng có thể phân biệt được dễ dàng 
một bài hát ru với một hành khúc, một bài ca cách mạng với một điệu vũ 
khúc v.v... Thể loại âm nhạc chính là khái niệm để chỉ các dạng, các loại hình 
tác phẩm khác nhau của âm nhạc. 


Giống như các loại hình nghệ thuật khác, âm nhạc cũng rất phong phú vẻ 
thể loại. Nếu như văn học có các loại thơ (tự sự, trữ tình, trào phúng) các loại 
kí sự, truyện ngắn, tiểu thuyết thì trong âm nhạc có: hát ru, ca khúc trữ tình, 
vũ khúc, hợp xướng, prề luýt, êtuyt v.v... 

ÂN 

Xét về mặt đặc tính biển diễn chúng ta có thể chia các loại tác phẩm âm 
nhạc thành những nhóm sau: 

- Âm nhạc dân gian truyền miệng. 

- Âm nhạc sinh hoạt giải trí (đơn ca, độc tấu, nhạc nhẹ, nhạc gia (Jazz)). 

- Âm nhạc thính phòng. 

- Âm nhạc giao hưởng. 

- Âm nhạc hợp xướng. 

- Âm nhạc sân khấu (nhạc cho balê, ôpêra, ôpêret....). 

Song cũng có thể chia một cách đơn giản hơn thành hai nhóm lớn: nhạc 
hát (còn gọt là thanh nhạc, viết cho giọng hát) và nhạc đàn (còn gọi là khí 
nhạc, viết cho nhạc cụ diễn tấu). 

a. Các loại nhạc hát 

Nhạc hát là loạt hình lâu đời nhất của nghệ thuật âm nhạc. Nó xuất hiện 
cùng với tiêng nói của loài người. Thời kì đầu, có thể chỉ là một tiếng hú gọi 
đàn của người chăn cừu, một hiệu lệnh của người đi săn hay một tiếng hò 
trong lao động, sau này nó trở thành bài ca lao động và cùng với sự phát triển 
của xã hội, các dạng bài ca phong phú khác dần dần được hình thành. Mọi 
hình thức ca hát từ điệu hò đơn giản, mộc mạc nhất đến những sáng tác lớn 
phức tạp đều gắn kiển với ngôn từ, do vậy nó là loại hình dễ hiểu với tất cả 


85 


mọi người. Phương tiện để thể hiện các bài ca tuy rất đơn giản, chỉ là giọng 
người song nó rất phong phú về mặt nghệ thuật, kĩ thuật biểu hiện. Ví dụ: 
cách thể hiện một bài hát ru mềm mại, ngọt ngào hoàn toàn khác với một 
hành khúc hùng mạnh, khoẻ khoán. Một bản aria đòi hỏi kĩ thuật hát khác 
với ca khúc thông thường và càng xa lạ với dân ca v.V... 

Thể loại nhạc hát bao gồm: 

- Hát ru 

- Hành khúc 

- Ca khúc quần chúng 

- Ca khúc nghệ thuật 

- Arla (ca khúc trong ca kịch) 

- Hợp xướng 

- Thanh xướng kịch (ôratôriơ) 

- Ca kịch (ôpêra) 

Các tác phẩm nhạc hát thường đòi hỏi nhạc đệm, song cũng có những bài 
không cần nhạc đệm mà hiệu quả vẫn rất tôt gọi là a-ca-pe-la. Ví dụ: Hợp 
xướng không nhạc đệm Trống cơm ( Đỗ Dũng phối âm). 


b. Các thể loại nhạc đàn 


Nhạc đần xuất hiện muộn hơn nhạc hát. Từ thời Trung cổ, ở châu Âu nhạc 
đàn đã phục vụ đắc lực cho nhứng sinh hoạt thường ngày trong đời sống nhân 
dân đô thị như các cuộc diễu hành, các nghi lễ an táng, cá vũ hội... Với tính 
năng đa dạng của các nhạc cụ, nhạc đàn có thể chuyển tải các nội dung vô 
cùng phong phú từ một niềm vui , nỗi buồn nho nhỏ, một tình cảm riêng tư, 
đơn lẻ gửi gắm trong ca khúc không lời, các bản nhạc chiều, dạ khúc, chỉ cần 
một vài người đàn, đến những tình cảm lớn lao của cả một lớp người như 
những bức tranh hoành tráng thể hiện qua giao hưởng, công xéc tô đòi hỏi 
hàng trăm nhạc cụ, hàng trãm nhạc công diễn tấu. 


Dù nhỏ, dù lớn, nhạc đàn là thể loại thể hiện nội dung hoàn toàn bằng âm 
thanh, không có sự hỗ trợ của lời ca nên khó hiểu hơn nhạc hát và đòi hỏi 
người nghe phải có sự nghiên cứu, học tập mới tiếp thụ được. 


Có thể nêu một số loại tác phẩm trong nhạc đàn như sau: 


+ Tác phẩm nhỏ: 


86 


- Ca khúc không lời 

- Sẽ rê nát (nhạc chiều) 

- Nôc tuyếc (dạ khúc) 

- Ba lat. 
Có tính chất trữ tình, bắt nguồn từ nhạc hát 

- Ê-tuýt: mang tính chất bài tập 

- Tốc-ca-ta: đòi hỏi kĩ thuật diễn tấu 

- Prê-luýt (khúc dạo đầu) 

- Khúc tuỳ hứng: mang tính chất ngẫu hứng 

- Skec-đô: mang tính chất hài hước 

- Rap-xô-di: tính chất phóng tác v.v... 
+ Tác phẩm lớn: 

- Xô-nát 

- Công xéc tô 

- Giao hưởng... 


Với nền âm nhạc Việt Nam, chúng ta có thể phân chia theo thời gian thành 
hai mảng chính: nhạc dân gian cổ truyền và nhạc mới. Nhạc mới có đầy đủ 
các thể loại đã được trình bày ở trên. Riêng đối với ca nhạc dân gian cổ 
truyền, có các loại sau: 


a, Ca nhạc dân gian gắn với: 

- Sinh hoạt đời thường (hát ru, giao duyên, lao động) 

- Nghi lẽ. 

b. Ca nhạc thính phòng (ả đào, ca Huế, ca nhạc tài tử...). 

e. Kịch hát, kịch múa (tưông, chèo, cải lương, ca kịch Huế, bài chòi...). 


d. Ca nhạc cung đình (đại nhạc, tiểu nhạc, ca nhạc cho múa cung đình....). 


2. HÌNH THÚC ÂM NHẠC 


Cũng như mọi loại hình nghệ thuật khác, âm nhạc có cấu trúc của nó. Nếu 
như văn học, cũng là loại hình nghệ thuật thời gian như âm nhạc, có những 


87 


chữ, những vần, những từ, những câu, đoạn để viết thành bài văn thì âm nhạc 
cũng có những nốt, những phách, mô típ, tiết nhạc v.v...tạo thành câu, đoạn 
và toàn bộ tác phẩm. Cấu trúc chính là hình thức âm nhạc, hiểu theo nghĩa 
đơn giản nhất. Nó có thể là những yếu tố cấu thành đơn giản nhất như: 

- Mô-típ (động cơ) 

Ví dụ: Mô-típ trong giao hưởng số 5 của Bet tô ven 


£>===—==—_=- 


- Tiết nhạc 
- Câu nhạc 


- Đoạn nhạc 


Gơ - xơ - 0i (chiều 0ề) 
Dân ca BẢ-NA 


Câu 1 


Ơ đổi ơi, nắng chiêu đã xuống rải 


Câu 2 


đổi ơi, chiều xuống dân — núi 


Ta 


đổi ơi, đìần chữừn về tổ 


TC Đoạn nhạc ——————————] 


Câu 3 


xây dựng thành những kiểu, dạng lớn như: 


88 


- Hình thức I đoạn đơn (Ví dụ: phần lớn các bản nhạc thiếu nhi (Tiếng 
Chích Choè của Hoàng Long — Hoa nở bốn mùa của Việt Phương), các bài 
dân ca...). 

Hình thức 2 đoạn đơn (Ví dụ: ®&eo vang bình mình, Thiếu nhì thế giới liên 
hoan của Lưu Hữu Phước, Khúc quân hành của Diệp Minh Tuyển). 

- Hình thức 3 đoạn đơn (Ví dụ: Ca ngợi Võ Thị Sáu của Nguyễn Đức 
Toàn, Em là bông hồng nhỏ của Trịng Công Sơn). 

- Hình thức 2, 3 đoạn phức: A B A 

- Hình thức Rông đô:A BA CA D... 

- Hình thức biến tấu: A AI A2 A43 (nhắc lại chủ đề có biến đổi) 

- Hình thức Xô-nát (nhiều chủ đề được trình bày, phát triển rồi tái hiện). 

Những tác phẩm âm nhạc, từ những câu hò mộc mạc giản dị của nhạc hát 
đến những bản giáo hưởng đồ sộ, phức tạp của nhạc đàn đều được xây dựng trên 
những hình thức nhất định. Nội dung nhỏ thì hình thức nhỏ, đễ nhớ tác phẩm. 

Chúng ta đã từng phân tích các tác phẩm văn học để hiểu nó sâu sắc thêm. 
Giờ đây chúng ta cũng tìm cách phân tích các tác phẩm âm nhạc để hiểu được 
nó. Thể loại và hình thức âm nhạc chính là công cụ giúp ta làm việc đó. Nó 
sẽ là cánh cửa mở cho ta lối đi vào thế giới âm nhạc đầy thú vị. 


BÀI 23 
VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC THIẾU NHI 


1. VAI TRÒ CỦA ÂM NHẠC THIẾU NHI 


Thiếu nhi là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta. Các em sẽ là những người chủ nhân của đất nước và đã 
được Hồ Chủ tịch đánh giá rất cao qua lời dạy của Người: “Non sông Việt 
Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dàn tộc Việt Nam có bước tới đài vinh 
quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là 
nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” 


§9 


Do vậy, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ, 
và Am nhạc - đặc biệt là ám nhạc thiếu nhi đã có những đóng góp đáng kể 
vào vấn đề này. Âm nhạc thiếu nhi là một món ăn tình thần không thể thiếu 
được của tuổi thơ, giúp cho cảm xúc các em thêm sâu sắc, tâm hồn thêm 
trong sáng, ước mơ thêm bay bồng. Nó hàng ngày theo sát, nhắc nhở các em 
thực hiện năm điều bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con người toàn diện, có 
ích cho đất nước sau này. 


Âm nhạc thiếu nhi Vệt Nam đã có những bước tiến dài trong nhiệm vụ 
lịch sử của mình, biểu hiện khá rõ nét qua các mốc lịch sử đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta. 


2. BƯỚC ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH CỦA ÂM NHẠC THIẾU NHI 
VIỆT NAM 


- Trước Cách mạng tháng Tám, có rất ít ca khúc Việt Nam viết về thiếu 
nhi và nếu có thì cũng ít người biết đến (như bài Tiếng hát chăn tráu (1935) 
của Văn Chung). Trong phong trào thiếu niên “sói con” của tổ chức Hướng 
đạo và các hoạt động ở trường tiểu học, người ta thường dùng những bài hát 
của Pháp như Chứ gà trống (Le cop), Dưới ánh trăng (Au claïr de la 
lune) v.v... hoặc đặt lời cho dân ca như Hỡi hối nhị đông, há chịu ngôi không 
(theo điệu hành văn). Mãi cho đến những năm đầu của thập kỉ 40 mới thấy 
xuất hiện lẻ tế đôi bài: Bài hát của thiếu sinh của Lưu Hữu Phước (1942), 
Nhanh bước nhanh nhỉ đồng của Phong Nhã (1944). 


- 1945-1954: Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, toàn quốc ở thế 
chiến tranh “cài răng lược”, nhân dân ta tiêu thổ kháng chiến, tả cư về những 
vùng núi xa xôi, hẻo lánh, không ở tập trung nên ít có địp sinh hoạt tập thể 
để ca khúc có điều kiện phát triển. Tuy vậy, cùng với phong trào hoạt động 
của các đoàn thể thiếu nhi, một số ca khác thiếu niên đã ra đời và có tác dụng 
động viên các em cùng cha anh tham gia kháng chiến như Kim đồng, Ai yêu 
Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhỉ đồng?, Cùng nhau ta ải lên (bài ca 
chính thức của đội Thiếu niên Tiền phong) của Phong Nhã. / và Sáo của Văn 
Chung. Bé đeo ba 1ô của La Thăng, Reo vang bình mình của Lưu Hữu Phước. 


Những tác phẩm này đứng vững cho tới ngày nay, mang theo trong mình 
không khí sôi động của cá một thời kì chống Pháp. \ 

- 1954-1975: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. hoà bình trở lại trên 
miềm Bắc đất nước ta tạo điều kiện cho mọi mật phát triển. Về mặt âm nhạc, 
có thể nói từ đây, chúng ta gặt hái được nhiều trong mùa ca khúc, trong đó 


90 


có ca khúc thiếu nhi, qua các cuộc vận động sáng tạo cho thiếu nhỉ, qua các 
hội diễn do ngành văn hoá và giáo dục tổ chức, ta đã thấy xuất hiện nhiều ca 
khúc thiếu nhi trong đó có cả những ca canh và hợp xướng. Có nhiều bài hát 
được thiếu nhị yêu thích như: Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao của 
Phạm Tuyên, Lượn tròn lượn khéo của Văn Chung, Quê em bừng sảng, Em 
là mâm non, Em ải thăm miền Nam của Hoàng Long ¬ Hoàng Lân. Chiếc 
khăn hồng của Lê Đình Lực. 


Năm 1965 Mỹ thực hiện chiến tranh cục bộ, đưa quân ồ ạt vào miền Nan 
nước ta, đánh phá miền Bắc dữ đội. Cuộc chiến ác liệt đã không dập tắt được 
tiếng hát của chúng ta mà như lửa đổ thêm dầu, tiếng hát càng bùng lén mạnh 
mẽ. Trong phong trào “Tiếng bát át tiếng bom”, ca khúc thiếu nhi đã đóng 
góp tiếng nói trong trẻo và đầy khí thế của mình. Tác giả của những bài ca 
đó không còn chỉ đóng khung trong số các nhạc sĩ lão thành và đầy uy tín 
như Lưu Hữu Phước, Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung, Phạm Huỳnh Điều, 
Lê Yên ... nữa mà đã có những gương mát trẻ trung và đầy tài năng như 
Hoàng Văn (với Dãng sĩ măng non), Phạm Tuyên Chúng em hái chào mừng 
Đảng, Hồ Bắc (với Kơ Lon — người thiếu niên anh hùng .... Xuân Giao (với 
Em mơ gặp Bác Hồ, Văn Dung (với Đếm máy bay rơi) và tiếp đó là Mộng 
Lân (với Bác Hồ — Người cho em tất cả), Bùi Đình Thảo (với Em di giữa biển 
vàng), Hàn Ngọc Bích (Cây bàng trước ngỡ), Văn Nhân (Chiếc đồng hồ ...). 


- Từ năm 1975 đến nay: Sau khi thống nhất đất nước chúng ta có một lực 
lượng sáng tạo khá bề thế của cả hai miền Nam Bắc. Bên cạnh các nhạc sĩ 
chuyên nghiệp, có cả mệt đội ngũ hùng hậu giáo viên (như Phan Bá Hồng, 
Tô Đông Hải, Khánh vinh, Trần Thị Duyên ...) và cán bộ đoàn, đội rất gần 
gũi với các em đã gửi gắm tất cả tình yêu trẻ của mình vào các ca khúc thiếu 
nhí. Các cuộc thị sáng tác Hoa Phượng Đỏ của Đài phát thanh Tiếng nói Việt 
Nam. các buổi biểu diễn trên vô tuyến truyền hình, hội điễn văn nghệ các 
trường v.v.... thôi thúc phong trào sáng tác cho các em. Các tuyển tập ca khúc 
thiếu nhí nối tiếp nhau ra đời. Các báo Thiếu niên, Nhị đồng, báo Hoa học trò 
số nào cũng có bài nhạc dành cho các em, phục vụ mọi đối tượng từ các bé 
nhỉ đồng đến các em tuổi trăng tròn, ở các lớp Mẫu giáo hay Phổ thông cơ 
sở, Phổ thông trung học, với nhiều đề tài phong phú về Đảng, về Bác, về chế 
độ mới, cuộc sống mới, về đất nước và thiên nhiên, về truyền thống dân tộc, 
truyền thống đoàn đội, về nhà trường, về tao động ... ca khúc thiếu nhí tăng 
rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng. Rất nhiều bài được các em và cả người 
lớn yêu thích vì nội dung phong phú, nét nhạc tươi vui, lời ca trong sáng, 


9Ị 


dí dỏm như: Em ái trong tươi xanh (Vũ Thanh), Cánh én tuổi thơ, Cô và mẹ 
(Phạm Tuyên), Mùa hoa phượng nở, Con chữn vành khuyên (Hoàng Vân), 
Em là bông hỏng nhỏ (Trình Công Sm), Mùa hoa phượng nở, Con chữn vành 
khuyên (Phạm Hoàng Câu), Tía nắng hạt mưa (Khánh Vinh — Lời Lệ Bình), 
Thật là hay (Hoàng Lân), Nắng sớm (Hàn Ngọc Bích), Chị ong nâu vò em bé 
(Tan Huyền), Bài ca đi học (Phan Trần Bảng), Chú bộ đội và cơn mưa 
(Tô Đông Hải) v.v... 


3. NHẬN XÉT SƠ BỘ VỀ THÀNH TỰU ÂM NHẠC THIẾU NHI 


Qua 50 năm chiến tranh và hoà bình, ca khúc thiếu nhi đã bước một bước 
tiến dài về số lượng, từ không đến có, với những tập riêng của mình ở địa 
phương cũng như Trung ương. Đó là chưa kế biết bao nhiêu bài sử dụng có 
tính chất tự biên tự điển chưa được in ấn. Các tác phẩm âm nhạc thiếu nhí đã 
có chỗ đứng vững vàng trong sinh hoạt tỉnh thần của tuổi thơ. Nó đóng góp 
tiếng nói quan trọng vào vấn đề giáo dục thế hệ trẻ, khơi gợi ở các em tình 
cảm thầy trò, tình bạn bè, lòng kính yêu cha mẹ, yêu Bác Hồ, yêu Đảng, yêu 
quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nhắc nhở các em lễ phép, chăm 
ngoan, sống hồn nhiên trong sáng... 


Về nghệ thuật, nhiều tác phẩm hay đã đạt những tiêu chuẩn mẫu mực của 
thể loại ca khúc thiếu nhi như: 


- Cấu trúc vuông vấn, hình thức ngắn gọn (thể 1, 2, 3 đoạn đơn). 


- Giai điệu tươi vu, tiến hành bình ồn, ít quãng nhảy, đễ hát, dễ nhớ, tầm 
cứ quãng I0, II nằm trong giới hạn của âm vực. 


©———— 


= 


- Âm điệu mang âm hưởng dân ca (Em nhớ Tây Nguyên của Văn Tấn — 
Trần Quang Huy, Nối bước tới trường của Đỗ Manh Thường...). 


- Tiết tấu không phức tạp, gần gũi với dân ca, dân vũ, đôi khi mô phỏng 
nhịp điệu trống ếch trong ngày hội. 


Ví dụ: 
Tiết tấu  = ==——=——=—_=—— 


trong bài Chữ § của Nguyễn Xuân Khoát. 


92 


Tiết tấu mg | ÂN EpIBi | ) 


trong bài Tiếng trống đêm trăng của Lê Hàm. 
- Lời mộc mạc, giản dị như chính ngôn ngữ của các em: 
“Koè bàn tay, đếm ngón tay 
Mội anh béo trông thật đến hay!” 
(Năm ngón tay ngoan — Trần Văn Thụ) 
“Cá con chỉm vành khuyên nhỏ 
Dáng trông thật ngoan ngoãn quả 
Gọi “dạ”, bảo “vâng” lễ phép ngoan nhất nhà” 


(Con chỉm vành khuyên —- Hoàng Vân) 
hoặc mang chất thơ, giầu hình ảnh: 


“Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ 
Em gối đâu trên những dòng thơ... ” 
(Em là bông hồng nhỏ — Trịnh Công Sơn) 


- Lời và nhạc gấn bó với nhau chặt chẽ, dễ nghe, dễ hiểu : 


EaESses==-.== 


qua bắc vai trâu đúng đỉnh đấu đụng 


đưa hai tai vềnh có may đẩy chớ rối mất 
sang luống cày vất vất vất 


(Trâu lá đa - Huy Du) 


93 


- Hình ảnh ngộ nghĩnh hợp với tuổi thơ, có thể kết hợp với trò chơi, nhảy 
múa: V#ăm chú kiến càng của Văn Chung. Chú voi con ở bản Đôn của Phạm 
Tuyên, Cưỡi ngựa tre của Việt Anh, Con mèo ra bờ sông của Hoàng Hà v.v... 

Song cũng có không ít bài không đến được với các em hoặc không có sức 
sống lâu bền. Đó là do tác phẩm còn sơ lược, nội dung khô khan, chung 
chung, hời hợt, cấu trúc đài dòng, dùng nhiều quãng khó hát, lời ca vay mượn 
của người lớn, không phù hợp với tư duy, ngôn ngữ các em (kiểu “A! Em từ 
nay cố pắnp học hành. Không khi nào em “lãng phí” thì giờ! trong bài 
Lời hứa). 

Nhìn chung thành tựu của những sáng tác âm nhạc thiếu nhi là to lớn. Nó 
đã đóng góp tiếng nói riêng vào ngôn ngữ chung của đân tộc. Đó là những 
bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghệ thuật của chúng ta, rất đáng khích 
lệ và biểu đương. 


BÀI 24 
DANH NHÂN ÂM NHẠC THẾ GIỚI 
Trong lịch sử âm nhạc thế giới, W. ÁA. Mô-da và L. V. Bết-tô-ven là hai 
đỉnh cao của tài năng và trí tuệ, luôn được nhắc đến. Hai ông đều thuộc 
trường phái cổ điển Viên (thủ đô nước áo), một trường phái có nhiều đóng 
góp lớn lao về nội dung cũng như nghệ thuật của hình thức âm nhạc, hoà 
thanh, nhạc kịch v.v...thế kỉ XVHIL 


MÔ-DA 
(WOLFGANG AMADEUS MOZARTT), 
(1756 - 1791) 
1. VÀI NÉT VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP 


Mô-da sinh ngày 27.1.1756 ở thành phố Sandbua thuộc Tây Bắc nước Áo, 
nơi tiếp thu hai luồng văn hoá Đức ý, ngày đêm rộn ràng không khí âm nhạc, 
nơi có những điệu dân ca dân vũ tuyệt vời. 


94 


Bố của Mô-da là một nghệ sĩ độc tấu viôlông của đàn nhạc hoàng cung 
đồng thời là một nhà sư phạm âm nhạc có tài. Chị của Mô-đa cũng là người 
giỏi đàn clavơ-xanh (tiền thân của đàn pianô). Tất cả những điều kiện trên đã 
là tiền đề đóng góp cho sự ra đời của một Mỏ-da kiệt xuất được mệnh danh 
là “thần đồng âm nhạc”, 


Mô-da có năng khiếu âm nhạc hết sức đặc biệt. Năm lên 3 tuổi, Mô-da đã 
có thể bắt chước, đàn lại trên đàn clavơ-xanh những giai điệu hoặc hợp âm 
được nghe. Năm lên 5, đã bất đầu sáng tác những ca khúc nhỏ có tính chất 
nhảy múa. Được sự dìu dắt của người cha, tài năng của Mô-da phát triển rất 
nhanh, không phải là từng ngày mà là từng giờ. 


Năm lên 6, Mô-da cùng với bố và chị biểu điễn ở Viên. Ở đây, với khả 
năng thị tấu nhanh (trông bản nhạc đàn ngay) và ứng tác tại chỗ (sáng tác 
ngay) rất hay những chủ để theo yêu cầu, Mô-da đã được thính giả hoan 
nghênh nhiệt liệt. 


Năm lên 7, Mô-da cùng gia đình tiếp tục đi biểu diễn ở Pa-ri. Tài biểu diễn 
cla-vơ-xanh, oóc-gan và đôi khi cả vi-ô-lông của Mô-da đã hoàn toàn chỉnh 
phục trái tim người dân ở đây. Được tiếp xúc với nhiều danh ca, danh cầm 
thế giới, Mô-da như được chấp cánh bay lên. Trong một thời gian ngắn Mô- 
da đã sáng tác bốn bản xô-nát cho vi-ô-lông và cla-vơ-xanh. 


Năm lên 8, Mô-da cùng gia đình rời Pa-ri đi Anh, Hà Lan... .Ở đâu, ngay 
trên đường đi, Mô-da cũng luyện tập và tiếp tục sáng tác. Những bản giao 
hưởng, ca kịch, xô-nát nối tiếp nhau ra đời. 

Vào cuối năm 1766, khi cuộc hành trình kết thúc thì cậu bé Mô-da 1Ø tuổi 
lừng danh này đã được tuyển dụng kéo đàn vi-ô-lông cho dàn nhạc của lãnh 
chúa Sandbua với đồng lương rẻ mạt: 12 phlorin I năm, 


Mặc dầu bận rộn với công việc của một nhạc sĩ hậu cần, Mô-đa vân tranh 
thủ học tập và sáng tác. Năm l4 tuổi ông đã dự thi vào Hàn lâm viện Bôlônhơ 
(Ý). Với tác phẩm xuất sắc của mình, Mô-da đã được tặng danh hiệu cao quý 
Viện sĩ Viện hàn lâm ~ một sự kiện chưa hề có đối với lớp người nhỏ tuổi. 

Tài năng như vậy, song trước mắt tên lãnh chúa, Mô-da vẫn chỉ là một kẻ 
tôi tớ bị đối xử tàn tệ. Điều khổ nhất đối với Mô-da là không được tự do sáng 
tác, do vậy, tuy biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn trong đời sống, Mô-da vẫn 
quyết định làm đơn xin thôi việc. Lúc này Mô-da 25 tuổi. 

10 năm cuối đời, Mô-da sống ở Viên. Đây là một thời kì nở rộ sáng tác 
của Mô-da. Hàng loạt những tác phẩm nổi danh xuất hiện như nhạc kịch 


95 


“Đông Gioăng”, “Đám cưới Phi ga rô”, “Cuộc đột nhập vào hoàng cung”, 
giao hưởng Mi giáng trưởng, Son thứ, Đô trưởng v.v... 

Ông mất ngày 5.12.1791 khi đang gắng hoàn thành tác phẩm bất hủ cuối 
cùng “Khúc tưởng niệm. 

Đám tang ông vắng vẻ, lặng lẽ đi trong mưa tuyết, thi hài được đặt vào 
một hố chôn công cộng để rồi ngày hôm sau, tuyết phủ kín trắng toát, không 
để lại một dấu vết. 

Những gì ông để lại cho người vợ đau yếu và hai đứa con nhỏ thật quá đơn 
sơ, nghèo nàn, nhưng với đời, ông đã để lại một di sản vô cùng đồ sộ và vô giá. 

Đó là: 

- Hơn 20 vở nhạc kịch thuộc đủ các thể loại nghiêm chỉnh (ope`ra seria) 
bị. hài (trong đó có các vở rất nổi tiếng như “Đông Gioăng”, “Đám cưới Phi 
ga rô", “Cây sáo thần"...) 


Hơn 40 giao hưởng (trong đó có những bản giao hưởng được rất nhiều 
người ưa thích như cung Mib trưởng (số 39), cùng Son thứ (số 40), cung Đô 
trưởng (số 4])). 


- Trên 50 bản công-xéc-tô 

- Gần 40 bán xô-nát cho vi-ô-lông và cla-vơ-xanh. 

- 19 xô-nát cho pi-a-nô (trong đó nổi bật là bản số I1 “la trưởng”). 

- Gần 50 bản tam, tứ, ngũ tấu. 

- Trên 70 ca khúc có dạo, nhạc đệm. 

- Một số lớn các bài nhạc thuộc thể loại: sê-rê-nat, phãng-te-di, rông-đô.... 
2. MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ TÀI NĂNG VÀ THÀNH TỰU CỦA MÔ-DA 

Từ những bản xô-nát đầu tay viết cho vi-ô-lông và cla-vơ-xanh đến bản 
“Kinh cầu hồn” viết trên giường bệnh lúc sắp qua đời, tất cả các tác phẩm 
của Mô-da đã vượt hàng thế kỉ để đến với chúng ta với sức mạnh diệu kì, lay 
động lòng người. 

Có một điều rất khác biệt so với phần lớn các nhạc sĩ khác là ông đã sáng 
tác đủ mọi thể loại âm nhạc từ những ca khúc đến những bản công-xéc-tô, 
những bản giao hưởng, những vở ca kịch, và kì lạ thay ở lĩnh vực nào. ông 
cũng có những thành công rực rỡ. 

Tác phẩm của ông tràn đầy sức sống, lạc quan và tin tưởng, thấm đượm 
tình yêu thương chung thuỷ và cao thượng. Với con mất tĩnh tế, với trái tim 


96 


yêu ghét rạch ròi, ông đã dùng ngòi bút để vạch trần bộ mặt bí ổi và đếu cáng 
của bọn người giàu hợm của, bọn quan lại. Song, qua đôi nét nhạc ta cũng 
thấy phảng phất nỗi buồn, day dứt về thân phận tôi đồi của một nhạc sĩ hậu 
cần trong ông. 

~- Mô-da tỏ ra hết sức nhuần nhuyễn trong việc vận dụng âm nhạc dân gian 
quê hương mình cũng như các nước mà ông đã qua như lenđle (Áo), mơ-nuy- 
ét (Pháp), công-trơ-đăng, giguơ (Anh), sê-rê-nát (Ý) v.v...vào sáng tác của 
mình làm cho tác phẩm của ông trở lên sinh động và hấp dẫn. 

Giai điệu trong âm nhạc Mô-da nghe giản dị, trong sáng, tự nhiên và tuyệt 
đẹp, được xếp vào hàng những giai điệu đẹp nhất trên thế giới bên cạnh Rôr- 
xi-ni, Trai-cốp-xki v.v...Sự gắn bó chặt chẽ giữa hình thức và nội dung trong 
sáng tác cũng làm cho tác phẩm của ông thêm tự nhiên, nhuần nhị, hài hoà. 

Trong lĩnh vực ca kịch, ông đã học tập, đúc kết kinh nghiệm của các nhạc 
sĩ tiền bối và nâng lên một mức độ cao hơn về nghệ thuật khiến tác phẩm của 
ông chặt chẽ về bố cục, sâu sắc về hình tượng, phong phú và đậm nét về cá 
tính nhân vật, 

Về giao hưởng, ông cũng có nhiều sáng tạo trong việc sử dụng dàn nhạc. 
Ông là người đầu tiên đưa kèn trom-pét vào dàn nhạc một cách hiệu quả... 

Thành tựu và đóng góp của ông vào nghệ thuật âm nhạc thật vô cùng 
phong phú và đa dạng. 

Ông là một tài năng siêu việt, với khả năng sáng tác rất nhanh, viết thẳng 
vào tổng phổ (bản ghi tất cả các bè của bản nhạc) không qua bản nháp. 

Với khả năng thị tấu tài fình kể cả những bản công-xéc-tô nhiều kĩ thuật 
khó, ngay cả trên phím đàn bị che vải mỏng, với trí nhớ tuyệt vời, chỉ nghe 
một lần là có thể ghi được bài hát nhiều bè...ông quả là một thân đồng, là 
một hiện tượng kì diệu của thế kỉ 18 như mọi người đã tôn sùng gọi ông. “Sự 
sáng tác đối với ông hảu như không phải là một công việc mà là một vườn 
hoa cứ đến mùa là trăm hoa đua nở”. 

Không ai phủ nhận được tài năng của Mô-da. Song thiền tài đâu phải là 
của “trời cho” mà là kết quả của nhiều năm tháng bền bỉ học tập, tích luỹ trên 
đường đi biểu diễn của các nước, là những chuỗi thời gian vượt đói nghèo làm 
việc liên tục từ 14 đến l6 giờ một ngày của Mô-da. 

Chính sự say mê, nghị lực và sức làm việc phi thường đã đưa Mô-da vượt 
lên khỏi tâm cỡ của những người đương thời để trở thành một nhạc sĩ 
bậc thầy. 


97 


L.V. BẾT-TÔ-VEN 
(LUDWIG VAN BETHOVEN) 
(1770 -1827) 


1. VÀI NÉT VỀ THÂN THẾ VÀ SỰNGHIỆP 


Bết-tô-ven không có ngày sinh mà chỉ được ghi ngày rửa tội 17.10.1770 
{vì gia đình ông thuộc đẳng cấp thứ ba). Vậy có thể ông đã sinh trước đó một, 
hai ngày. 

Nơi Bết-tô-ven sinh ra là Bon, một thành phố nhỏ cổ kính- trung tâm văn 
hoá tại miền Tây nước Đức. Cha và òng nội đều là ca sĩ và nhạc công trong 
dàn nhạc hoàng gia. Từ nhỏ Bết-tô-ven đã chịu một nền giáo dục nghiêm 
khắc nhưng không có phương pháp của cha. Người cha ấy nhận thấy con có 
tài nên, với ý định rèn con thành thần đồng như Mô-da, bắt cậu bé lên 4 tuổi 
phải tập đàn ngay đến kiệt sức. Có thể là giữa đêm khuya, khi người cha vừa 
ở quán rượu về cậu cũng bị đựng lên để tập đàn. Đã nhiều lần cậu bé Bết-tô- 
ven phải giả vờ đàn sai để người cha chán và thôi thúc ép. 


-Nhưng rồi qua tiếp xúc với âm nhạc, Bết-tô-ven thấy say mẻ, hơn nữa lại 
được nhiều thầy giỏi giúp đỡ nên Bết-tô-ven tiến bộ rất nhanh. Và sáng tác 
đầu tay của Bết-tô-ven Khúc biến tấu trên chủ đề hành khúc Pru-le đã ra đời. 
Năm lên 10 tuổi Bết-tô-ven cùng cha đi Rốt-xtéc-đam (Áo) biểu diễn. Với tài 
đàn vi-ô-lông, cla-vơ-xanh và oóc-gan, Bết-tô-ven được rất nhiều người yéu 
thích song chưa thể được hâm mộ như Mô-da. 


Năm 13 tuổi, Bết-tô-ven được nhận làm chân phụ đàn oóc-gan trong dàn 
nhạc hoàng gia, hàng ngày đệm đàn cho các ca sĩ tập, biểu diễn. Ở đây, Nép- 
phe, một nhạc sĩ tài năng, đã tận tình giúp đỡ và để lại trong người học trò 
yêu quý của mình nhiều ảnh hưởng sâu sắc và những quan điểm thẩm mĩ tiến 
bộ. Nép-phe đã nhận xét về Bết-tô-ven: “Đây là một cậu bé có tài, nếu anh ta 
cứ làm việc như lúc khởi đầu này thì đó sẽ là Mô-da thứ hai”. 

Chẳng bao lâu Bết-tô-ven đã trở thành nhạc sĩ nổi tiếng làm cho thính giả 
phải ngạc nhiên về tài phóng tác của mình. 

Năm 16 tuổi, được nhận làm gia sư cho một gia đình quyền quý. Ở đây 
đã nảy nở mối tình đầu say đắm giữa nhạc sĩ trẻ tuổi và cô học trò — con gái 
ông chủ. Nhưng rồi mối tình đã tan vỡ sớm để lại trong Bết-tô-ven một nhận 
thức cay đắng về sự khác biệt giữa giàu, nghèo. 


9§ 


Sau đó, Bết-tôö-ven đến Viên để thực hiện ước vọng từ lâu của mình là gặp 
nhạc sĩ thiên tài Mô-da. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Mô-da đã sửng sốt về tài 
năng ứng tác và phát triển chủ đề độc dáo của chàng thiếu niên Bết-tô-ven. 

Ông đã nhận định: “Chỉ vài năm nữa thôi, toàn thể châu Âu sẽ phải nhắc 
đến tên người này”. 


Năm 1289, nổ ra cuộc Cách mạng tư sản Pháp, nhà soạn nhạc lúc đồ mới 
19 tuổi đã được hưởng luồng gió mới của bình đẳng, tự do, bác ái từ Pháp 
thổi tới, vô cùng phấn khích và tin tưởng. Hai năm sau, Bết-tô-ven nhận được 
hai tin vui buồn lẫn lộn. Đó là tin thiên tài Mô-đa đã từ trần, Bết-tô-ven không 
còn hi vọng được học ông nữa, và hay tin Hay-đơn — một nhạc sĩ lỗi lạc khác 
nhận Bết-tô-ven làm học trò, 


Năm 26 tuổi, ở Bết-tô-ven xuất hiện những triệu chứng của bệnh điếc — 
một căn bệnh hiểm nghèo đối với những ai hoạt động về âm nhạc, thường 
xuyên phải tiếp xúc với âm thanh. Rất buồn, song Bết-tô-ven quyết định 
chiến thắng bệnh tật, dũng cảm vật lộn với vận mệnh, tiếp tục sáng tác, biểu 
điễn và giảng dạy. ễ 


Năm 209 tuổi vượt trên tâm trạng đau khổ và bệnh tật, vì một mối tình nữa 
bị tan vỡ, Bết-tô-ven viết bản “Gízo hưởng anh hàng” bất hù để tạng Na-pô- 
lê-ông, người mà ông rất có cảm tình vì đã có công tiêu diệt chế độ phong kiến 
báo thủ đang đè nặng lên các đân tộc châu Âu. Nhưng khi nghe tin Na-pô-lê- 
ông tự xưng Hoàng đế và thiết lập chế độ quân chủ thì Bết-tô-ven đã lập tức 
giận xé ngay tờ bìa “tặng Bô-na-pac” trước mặt tên Đại sứ Pháp và thay vào 
đó là tiêu đề: “Anh hàng ca” để ca ngợi tính thần đấu tranh giải phóng nhân 
loại khỏi áp bức, khổ đau. Điều này nói lên tâm hồn trong sáng, tính cách ngay 
thẳng và nghị lực phi thường của con người “khổng lồ” Bết-tô-ven. 

Số lượng tác phẩm của ông để lại cho thế hệ sau thật đồ sộ, gồm: 

- 9 giao hưởng (nồi tiếng nhất là bản giao hưởng “Anh hùng” (số 3), “Định 
mệnh” (số 5), “Đồng quê” (số 6) và giao hưởng (số 9)). 

- 32 xô-nát cho pi-a-nô (nổi bật là xô-nát “Bí hàng” (số 8), xô-nát “ảnh 
trăng” (số 14) và xô-nát 23 (“áp pa-xi-ô-na-ra” được coi như đỉnh Mont 
blanc của dãy núi Álpes)) 

- 10 xô-nát cho vi-ô-lông (nồi tiếng nhất là bản “Ma xuân” (số 5) và bản 
số 9 (tặng Crây xle)) 

- 5 xô-nát cho vi-ö-lông-xen 

- I1 n-véc-tuya. 


99 


- 5 công xéc tô cho pi-a-nô, 3 cho vi-ô-lông-xen, Í cho vi-ô-lông. 

- 1 nhạc kịch (“Phid¿liô” rất nổi tiếng), 6 tam tấu, I6 tứ tấu, 2 ngũ tấu, 
khoảng 60 bản hoà tấu cho dàr: nhạc hỗn hợp, hàng chục biến tấu, nhiều tiểu 
phẩm cho pi-a-nô... 


Đây là di sản văn hoá vô cùng quý giá của nhân loại, có thể sánh ngang 
với b¡ kịch của Sếch-pia, thơ ca của Gớt và Pus-kin. 


Ông còn dự định viết nhiều nữa, trong đó có bán giao hưởng số I0, nhưng 
tiếc thay bệnh tật đã cướp ông đi. 


Ông mất ngày 26.3.1827, để lại bao thương tiếc cho người đời. Bên giường 
bệnh, ông được nhìn (mà không nghe được) người bạn ca sĩ Lat-vích Cra-mô- 
li-m hát trong nước mắt bản A-đê-la-it — kiệt tác của ông. 


Hàng vạn nhân dân thủ đô Viên đã đưa tang người nhạc sĩ nghèo, tiễn biệt 
một tài năng lỗi lạc. Tất cả các trường học đều để tang ông. 


2. MỘT VÀI NHÂN XÉT VỀ NỘI DƯNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG 
ÂM NHẠC CỦA BẾT-TÔ-VEN 


Tác phẩm của Bết-tô-ven là tấm gương soi rõ nét cuộc đời ông. Ở đây luôn 
diễn ra cuộc đấu tranh ác liệt đũng cảm và bền bị giữa con người với “số 
mệnh” đến gõ cửa từng nhà. “Số mệnh” là những rủi ro hàng ngày, hàng giờ 
ập đến phá tan hạnh phúc của con người cũng như bệnh điếc đã cướp đi 
nguồn hạnh phúc cuả Bết-tô-ven được tận hưởng những âm thanh sôi động 
của âm nhạc và cuộc đời. “Số mệnh” còn là những thế lực đen tối, phản động 
đang đè nặng lên vận mệnh của con người. 


Bết-tô-ven sống trong một thời kì lịch sử có nhiều biến động về chính trị 
xã hội. Cuộc cách mạng tư sản Pháp đã nhen nhóm trong ông niềm hi vọng 
về cuộc sống hạnh phúc trong bình đẳng, tự đo và bác ái. Với tất cả tình cảm 
cháy bỏng, ông khắc hoạ vào tác phẩm của mình những mâu thuẫn gay gắt 
trong xã hội, những nỗi khổ cực của nông dân và cả những khát vọng về một 
tương lai tươi đẹp. Chính vì những tư tưởng đó mà tác phẩm của ông mang ý 
nghĩa tiến bộ lớn lao, vượt ra khỏi khuôn khổ của thời đại. Âm nhạc của Bết- 
tô-ven là tiếng kèn xung trận đấu tranh chống những khuynh hướng tình cảm 
lạc hậu của tầng lớp phong kiến để đi theo con đường mới, là lời kêu gọi đầy 
nhiệt huyết của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 


Một trong những khía cạnh dân chủ trong tư tưởng của ông là sự gắn bó 
với đời sống nông thôn được thể hiện qua nhiều tác phẩm như xô-nát số 28 


100 


và rõ nhất trong bản giao hưởng “Đồng quê” (số 6)với những chương có tiêu 
đề rất gần gũi với nông dân như “Niểm vui khi trở về nông thôn”, “Bên bờ 
suối", “Cuộc tM họp vui về của dân làng”, “Giông tố”, “Bài ca mục 
đồng”...Đây chính là một bức tranh thôn dã về bằng âm thanh. 


Về nghệ thuật, ông là đại biểu lỗi lạc của chủ nghĩa cổ điển đạt những 
thành tựu xuất sắc ở hai thể loại xô-nát và giao hưởng. Xô-nát của ông đạt 
chiều sâu của nội tâm hết sức phức tạp, độ lớn hài hoà với nội dung, đôi khi 
có tâm vóc lớn lao của cá một bản giao hưởng trong đó chứa đựng những 
đường nét già đặn, điêu luyện của một kĩ thuật độc đáo trong cách sử dụng 
chủ đề (nhiều nhân tố, hình tượng tương phản, mang âm hình của bài ca cách 
mạng Pháp v.v...) trong sử dụng hoà thanh đày dặn, trong cách khai thác triệt 
để những tính năng ưu việt của cây đàn pi-a-nô, đạt hiệu quả tuyệt mỹ. Nghe 
xô-nát của ông, Lênin có nhận xét: “Tôi luôn luôn tự hào, có thể là ngây thơ 
mà nghĩ rằng: con người có thể làm được những điều kì diệu như vậy . 

Về giao hưởng, để truyền tải những nội dung súc tích của mình, ông đã 
viết nên những giao hưởng thật đồ số với các chương hết sức đa dạng. Ngoài 
những hình thức ta thường gặp ở các nhạc sĩ trước ông , ta còn thấy những 
hình thức mới lạ trong tác phẩm của ông, như sử dụng cả hành khúc tang lẻ 
và đặc biệt hơn nữa đưa cả hợp xướng vào chương cuối của giao hưởng số 9 
với những lời thơ của Si-le; 

“Khi lòng ta vươn đôi cánh tung bay 

Là nhìn thấy toàn anh em, bầu bạn 

Và triệu triệu con người cùng tay nắm chặt tay 

Môi đọng những cái hôn ngập tràn trong ánh nắng.” 

Điều này làm cho giao hưởng trở lên gần gũi và dễ hiểu hơn đối với quảng 
đại quần chúng. 

Ở tác phẩm của ông, ta tiếp nhận chất anh hùng và cả chất lãng mạn, vẻ 
bị tráng và cả vẻ hồn nhiên tươi sáng một cách thôn đã , sự căm giận và cả 
niềm khát vọng. Thật là toàn diện. Văn sĩ Brôn Van Brônthan đã nói về ông: 
“Nếu coi Mô-da là Si-le thì Bết-tò-ven là Sếch-pia của thời đại”. 

Với nội dung xúc tích, với nghệ thuật đầy sáng tạo, Bết-tô-ven đã đưa âm 
nhạc lên đỉnh cao của nghệ thuật. 

Cho đến nay, ông là một trong số rất ít các nhạc sĩ có nhiều tác phẩm nhất 
dược biểu điễn trong các chương trình âm nhạc ở khắp mọi nơi trên thế giới, 


1ØI 


C - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 


BÀI 25, 26 
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
MÔN HÁT ~ NHẠC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 


I. MỤC TIÊU CỦA GIẢNG DẠY HÁT - NHẠC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 


Âm nhạc là một bộ phận không thể thiếu được của thầm mĩ học, vì vậy 
giáo dục âm nhạc là một nội dung cần thiết để đào tạo con người phát triển 
toàn điện với đầy đủ năm mặt: Đức, trí, thể, mỹ, lao động. Bộ môn Âm nhạc 
được đặt trong trường Phổ thông nói chung và trong trường Tiểu học nói riêng 
là nhằm thông qua nó tác động đến toàn bộ thế giới tỉnh thần của học sinh và 
trước hết là tình cảm thẩm mỹ, đao đức và trí tuệ của các em. Đó là mục tiêu 
chính của bộ môn. Những kiến thức về âm nhạc mà các em học được ở nhà 
trường không nằm trong mục tiêu đào tạo các em trở thành những nhà hoạt 
động âm nhạc chuyên nghiệp, song sẽ giúp làm chủ được nên văn hoá âm 
nhạc, có đủ trình độ tiếp thu các phương thức giáo dục âm nhạc khác và cũng 
tạo cơ sở vững chắc cho nênf âm nhạc chuyên nghiệp, âm nhạc hiện đại và 
âm nhạc dân gian của nước nhà phát triển. 

II. NỘI DUNG CỦA CHƯNG TRÌNH MÔN HÁT - NHẠC 

Môn Hát — Nhạc ở trường tiểu học có ba phân môn: 

1.Tập hát 
2.Tập đọc nhạc 
3.Âm nhạc thường thức 

Các phân môn này được kết hợp với nhau trong từng chỉ tiết học với thời 
glan mỗi tuần một tiết (40 phút). 

1, Nội dung của mỗi phân môn như sau 

a. Tập hát 

- Tập hát theo tư thế ngồi hoặc đứng. Hất chính xác, mạnh dạn, tự nhiên 
kết hợp hát với vận động theo nhạc, với trò chơi âm nhạc hoặc múa đơn giản. 


- Rèn luyện kĩ năng ca hát: bắt giọng, lấy hơi, phát âm, hát có lời, nhẹ 
nhàng, thoải mái. 


102 


- Tập hát điễn cảm, đúng tốc độ, sắc thái, hát hoà giọng cùng tập thể. 
- Tập đánh nhịp 2, nhịp 3. Hiển và hát theo động tác chỉ huy. 
b, Tập đọc nhạc 


- Chủ yếu là tập đọc nhạc, đọc những bài dễ thuộc điệu thức 5 âm (lớp 1, 
2, 3) và 7 âm (lớp 4, 5) với các loại nhịp 2 và , vdhông qua đó học sinh làm 
quen với một số kí hiệu và tập chép nhạc. 


c. Âm nhạc thường thức 

Giới thiệu một số câu chuyện về đanh nhân âm nhạc, về nhạc cụ đân tộc 
cô truyền và nước ngoài, 
_ 2. Chương trình môn Hát - Nhạc bao gồm 

a. Tập hát 


40 bài chính thức (và một số bài thay thế trong đó có dân ca, ca khúc mới 
Việt Nam và nước ngoài. 


Lớp I: 

- Qué hương tươi đẹp 

- Đi tới trường (Nhạc: Đức Bằng, lời theo học vần lớp l) 

- Lí cảy xanh (Dân ca Nam Bộ) 

- Đàn gà con (Nhạc Phi-líp-pen-cô, lời Việt Anh) 

- nh lá ơi (Dân ca Thái) 

- Bầu trời xanh (Nguyễn Văn Quỳ) 

- Cô giáo (Đỗ Mạnh Thường và Nguyễn Hữu Tưởng) 

- Ba con bướm: (nhạc Sóng Trà,lời: phỏng tập thơ Tập đọc lớp 2). 
Lớp 2: 

- Thát là hay (Hoàng Lân) 

- Xoè hoa (Dân ca Thái) 

- Chim chích bông (Nhạc Văn Dung, Lời: Nguyễn Viết Bình) 

- Hái hoa bên rừng (Dân ca Gia-rai) 


- Hoa lá mùa xuân (Hoàng Hà) 


103 


- Múa vui (Lưu Hữu Phước) 
- Xa cá mè (TYương Quang Lục) 
- Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ). 
Lớp 3: 
- Bài ca đi học (Phan Trần Bảng) 
- Con chứ” vành khuyên (Hoàng Vân) 
- Ngày mùa vui (Dân ca Thái) 
- Đếm sao (Văn Chung) 
- Gà gáy (Dân ca Cống) 
~ Lớp chúng mình đoàn kết (Mộng Lân) 
- Can chỉm non (Dân ca Pháp) 
- Chị ong nâu và em bé (Tân Huyền). 
Lớp 4: 
- Cò lđ (Dàn ca đồng bằng Bắc Bộ) 
- Chim sáo (Dân ca Khơ-me Nam Bộ) 
- Tiếng trống đêm trăng (Lê Hàm) 
- Đi chơi rừng (M. Kra-xép và Xa-côn-ca) 
- Bạn ơi lắng nghe (Dân ca Ba-na) 
- Đừng đi đằng kia có mưa (Nhạc Tiệp Khắc, Lời Hồng Đăng) 
- Nhạc rừng (Hoàng Việt) 
- Thiếu nhị thế giới liên hoan (Lưu Hữu Phước). 
Lớp 5: 
- Cánh chim tuổi thơ (Phan Long) 
- Al¿, chàng đi săn (Dân ca Cam-pu-chia) 
- Những bông hoa, những bài ca (Hoàng Long) 
- Reo vang bình mình (Lưu Hữu Phước) 


- Đất nước tươi đẹp sao (Nhạc Ma-lai-xia) 


- Lí cây bông (Dân ca Nam B@) 
- Em là bỏng hồng nhỏ (Trịnh Công Sơn) 


- Tre ngà bén lãng Bác (Hàn Ngọc Bích) 


b. Tập đọc nhạc 


* Lí thuyết nhạc 


- Giới thiệu khuông, khoá, dòng, khe nhạc. 
- Giới thiệu nốt a, BỊ , chấm đôi. 
-Giớithệu  % 


- Khái niệm và cách đánh nhịp 


- Giới thiệu nhịp lấy đà, vạch nhịp, vạch kết thúc bài 


- Khái niệm về đấu nối, dấu luyến, đấu quay lại, khung thay đổi. 
Tập đọc: 


Lớp l: 


Lớp 3: 


Lớp 4: 


Lớp 5 


Tiết tấu: hình nốt đen và móc đơn. 
Cao độ: làm quen với độ cao 4 nốt “mi, son, la, đô”. 
Tiết tấu: củng cố âm hình tiết tấu có 2 nốt đen và móc đơn. 


Cao độ: làm quen với độ cao 3 nốt “đô, rẻ, la” và củng cố 4 nốt 
“mi, sơn, la, đô). 


Tiết tấu: âm hình tiết tấu có nốt. 
Cao độ: củng cố đọc thang 5 âm “đô, rê, mĩ, son, la”. 


Tiết tấu: tiếp tục củng cố âm hình đã học, làm quen với âm 
hình có. 


Cao độ: củng cố và tự đọc thành 5 âm “'đô, rê, mi, son, la”. 
Tiết tấu: củng cổ các âm hình đã học ở lớp I, 2, 3, 4. 


Cao độ: làm quen với độ cao 2 nốt “pha xí” và thang 7 am ”Đô Rê 
MI Pha Sơn La XI”. 


c. Thường thức âm nhạc 


- Giới thiệu đanh nhân âm nhạc thế giới: Mô-da, Bết-tô-ven, Su-be, Sô- 
panh, Trai-cốp-xki. 


105 


- Giới thiệu nhạc sĩ trong nước: Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Đỗ Nhuận, 
Đặng Thái Sơn. 


- Giới thiệu nhạc cụ dân tộc (sáo, nhị, đàn bầu), dàn nhạc dân tộc. 
- Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài: ghi ta, ác-coóc-đê-ông, pi-a-nô, vi-ô-lông, 
GỐC gan. 


- Câu chuyện âm nhạc: Cây đản ha và chàng Oóc phé, Trâu nghe hò, 
Ca sĩ Đào Thị Huệ, Cá Heo với âm nhạc, Chiếc đàn môi của nàng Mơ, 
Tiếng đàn Thạch Sanh, Kể chuyện Hát ru. 


II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 


Phương pháp giảng dạy là khoa học đồng thời là nghệ thuật chuyển tải 
kiến thức cũng như rèn luyện Kĩ năng cho học sinh một cách hiệu quả nhất. 

Cũng như những bộ môn nghệ thuật khác, muốn giảng dạy tốt môn Hát - 
Nhạc ở trường tiểu học trước hết phải dựa vào đặc trưng của âm nhạc và đặc 
điểm của đối tượng truyền thụ là học sinh nhỏ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5 để đề 
ra phương pháp giảng dạy. 


a. Đặc trưng của âm nhạc 
Âm nhạc có những đặc trưng sau: 


-Khác với văn học, hội hoạ, điêu khắc v.v.. là những bộ món nghệ thuật 
mà người xem có thể trực tiếp cảm thụ qua tác phẩm, â,a nhạc chỉ sự cảm thụ 
qua một lần diễn tấu, nếu không, trên giấy nó chỉ là một tác phẩm “chết”. 

- Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh nên nó rất trừu tượng, không thể 
nhìn, sờ thấy một cách cụ thể như những bộ môn nghệ thuật khác ... 

- Âm nhạc là nghệ thuật không gian, nó không tĩnh lại, dừng ở một chỗ 
mà nó thể hiện cảm xức của con người với quá trình phát triển của nó có thể 
lúc đầu là tình cảm ệm ả rồi chuyển sang trạng thái hưng phấn v.v... 

- Âm nhạc, qua thính giác, tác động rất nhanh, rất mạnh đến cảm xúc con 
người, đồng thời làm tổ lâu bền trong tâm trí người nghe. 

Do đó, nó đòi hỏi sự thực hành, rèn luyện một cách cụ thể về (ai nghe, về 


giọng hát, tay đần...và đòi hỏi phát huy đến cao độ trí tưởng tượng, tính sáng 
lạo của con người. 


106 


b. Một số đặc điểm của đối tượng học nhạc (học sinh tiền học) 

Các em học sinh tiểu học với độ tuổi từ 6 đến 11 có những đặc điểm sau: 

- Còn nhỏ tuổi, tầm cữ giọng rất hẹp: hóc sinh lớp 1, 2 (6, 7 tuổi): trong 
phạm vị quãng 8, học sinh lớp 3 trở lên: không quá quãng 10. Nên chọn 
những bài phù hợp với tầm cữ giọng các em để đạy. 

- Do sức khoẻ hạn chế, các em không thể học hát quá lâu (trên 30°). Lâu 
các em sẽ mệt mỏi và mất trật tự. 

- Tình độ văn hoá và vốn hiểu biết còn hạn chế nên khi giảng dạy hay 
phân tích một ca khúc cần dùng từ để hiểu, đơn giản, phải giải thích những 
từ khó trước khi dạy hát. Việc cung cấp một số khái niệm về âm nhạc gặp 
khó khăn vì vậy phải có thủ pháp riêng để dạy các em nhận biết các khái 
niệm một cách dễ dàng và nhớ lâu. Ví dụ: Dạy các nốt nhạc trên khuông qua 
bài thơ “Bàn tay”: 

Nhìn vào Š ngón bàn tay 
Giống như khuông nhạc nó thay 3 dòng 
Bản tay, mà học thật thông 
Em đọc nốt nhạc thật không khó gì 
Nay đay ngón ú! tên mì 
Ngón son đeo nhẫn, ngắn xi ngay kế 
Ngón trỏ tên gọi là rê 
Ngón pha liền kề, anh cả bàn tay 
Bàn tay, em lật, em xoay 
Làm nhẩm một tí, thuộc ngay đấy mà 
Bây giờ đọc đến kế pha 
Là kế thứ nhất, kế la thứ nhì 
Kế đô để ở trên xỉ 
Nằm dưới ngón cái, kế mi cuối cùng 
Khó gì mà học chẳng thông 
Lại đây bạn ạ, học cùng cho vHỉ 
ĐỂ 4 ca múa tung trời 


Đán miững hạnh phúc, cuộc đời nở hoa! 


107 


- Tư duy ghi nhớ của trẻ mang tính cụ thể. Các em nhớ khái niệm dễ hơn 
khi đưa nó về hình ảnh cụ thể. Ví dụ: Để giảng về khoá son và khuông, kể 
chuyện “Ba anh em Đó, Ré, Mi” với chiếc bè nứa 5 cây có buộc dây (hình 
khoá son và các vạch nhịp) hoặc để hiểu khái niệm “âm sác” liên hệ với 
giọng bố, giọng mẹ, giọng anh chị em trong nhà, là những âm sắc mà các em 
nhắm mắt cũng có thể nhận biết được. 


- Trong các hoạt động của trẻ thì hoạt động học tập là chủ đạo, nhưng hoạt 
động vui chơi vẫn chiếm vị trí quan trọng, vì vậy vận dụng các trò chơi, áp 
dụng nguyên tắc “Học mà chơi, chơi mà học” sẽ đem lại hiệu quả cao. 


Ví dụ: Dạy nốt đen và đấu lặng qua trò chơi “Mèo con thức và ngủ”, 


- Trí tưởng tượng sáng tạo bắt đầu và phát triển nhanh từ lớp 1 đến lớp 5, 
có thể bồi dưỡng hình tượng âm nhạc qua nội dung các bài hát trong ca kịch 
thiếu nhỉ (kết hợp với kể chuyện) để trẻ phát triển trí tưởng tượng sáng tạo. 


- Dí đỏm và thích sáng tạo, các em hay xuyên tạc lời bài hát. (Ví dụ: đặt 
lời cho bài “Em là bông hồng nhỏ” của Trịnh Công Sơn “Em sẽ là đầu trâu 
mặt ngựa. Em sẽ là đầu gấu chợ Ga”...). Nên hướng dẫn các em đặt lời lành 
mạnh cho các dân ca, ca khúc quen thuộc hoặc hát ngẫu hứng những lời ca 
đã cho sản tiết tấu. 

- Rất ham hiểu biết, nhưng các em hiếu động và chóng chán. Do vậy khi 
dạy, nên luôn thay đổi hình thức kết hợp mấy phân môn: hát, đọc nhạc, kể 
chuyện, âm nhạc trong một tiết. 


Ngoài hai điểm cơ bản trên, còn phải đựa vào những điều kiện khác để có 
thể đẻ ra một phương pháp giảng dạy tốt nhất như: trình độ của giáo viên, 
phương tiện dạy học, bố cục của tiết học trong kế hoạch giáng dạy, thời lượng 
tiết học v.V... 


Mỗi phân môn có những đặc thù của mình nên cần có những phương pháp 
giảng dạy riêng, 


1. Phương pháp dạy hát 


a. Nghiên cứu nắm vững bài hát 


Qua việc nghiên cứu bài hát, giáo viên cảm nhận cái hay cái đẹp của bài 
hát, ý thức rõ nội dung hoạt động của mình phải làm, chuẩn bị cho việc 
hướng dẫn thực hiện bài hái. các bước tiến hành như sau: 


108 


- Tìm hiểu tác giả và sự ra đời của bài hát, chuẩn bị câu chuyện hoặc tranh 
ảnh có liên quan để minh hoạ khi dạy nhằm nâng cao sự hiểu biết về tác 
phẩm cho các em. 


- Tìm hiểu nội dung lời ca để làm sáng tổ thêm ý tưởng của tác giả và đặt 
những câu hỏi gợi ý cho các em. 


- Tìm hiểu nội dung lời ca để làm sáng tỏ thêm ý tưởng của tác giả và đặt 
những câu hỏi gợi ý cho các em. 


- Tìm hiểu cấu trúc, phương pháp diễn tả, xác định tình cảm sắc thái 
của bài. 


- Xác định âm để bắt giọng (không cao hoặc thấp quá). Phân định những 
câu cùng chỗ nghỉ lấy hơi để dạy cho mạch lạc. 


- Dự kiến những chỗ khó và biện pháp khắc phục. 


Ở tiểu học mỗi bài hát được chia ra 4 tiết học trong một tháng: tiết I: giới 
thiệu và dạy, tiết 2: ôn và dạy tiếp lời 2, tiết 3: ôn, chú ý tình cảm, sắc thái, 
đần dựng để thay đổi không khí, tiết 4: cho học sinh biểu điễn, kiểm tra cho 
điểm, Giáo viên căn cứ vào yêu cầu từng tiết mà nhấn mạnh vào khâu 
chuẩn bị. 


b, Tiến hành dạy hát 


* Giới thiệu bài hát theo nội dung đã chuẩn bị. Phần giới thiệu cần sát hợp, 
hấp dẫn, lôi cuốn, ngắn gọn. Không nên phân tích cấu trúc bài hát hoặc giới 
thiệu quá nhiều, dễ trở thành nặng nẻ. 


* Hát mẫu (hoặc cho học sinh nghe băng). Giáo viên nên hát đầy đủ cả 
bài, trình diễn nhiệt tình với phong cách hấp dẫn để thu hút sự chú ý của các 
em. 


* Trao đổi sau khi nghe hát nhằm giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn 
bài hát. 


Có thể để các em phát biểu nói lên sự cảm thụ của mình hoặc trả lời những 
câu hỏi của giáo Viên. 

* Bất giọng hát theo đúng tầm cữ giọng của các em để các em hát để, hát 
đúng và cũng là cách để giữ gìn cho giọng các em khỏi hỏng. Do vậy, trước 
khi dạy phải tìm hiểu tâm giọng trung bình của trẻ hoặc rút kinh nghiệm từ 
tiết trước. Nếu sử dụng đàn thì sẽ rất thuận lợi. 


I09 


* Hướng dẫn từng câu ngắn: Giáo viên hát mẫu hai lần, chậm, rõ lời. Sau 
đó, ra hiệu cho học sinh bắt vào bằng cách gõ thước, đếm hoặc chỉ huy bằng 
tay. Khi học sinh bất vào giáo viên lắng nghe học sinh hát, không hát theo. 


Có thể dùng đàn, nhưng chỉ nên đánh giai điệu, không vội đệm. 


Khi hát, yêu cầu học sinh hát chậm, âm lượng vừa phải, không hát và giữ 
đúng tư thế. Khi đứng, đầu phải thẳng, mát nhìn thẳng, không so vai, hai lay 
buông thả tự nhiên, hai chân giữ đề trọng lượng của toàn thân thoải mái. Khi 
ngồi, người cũng phải ngay ngắn, thoải mái, không dựa vào bàn, khỏng 
nghiêng ngả, chân không bắt chéo. 


Thường ở âm kết thúc trẻ hay hát đại khái cho xong nên không ngân đủ 
độ dài và không chú ý đến sắc thái. Do vậy, giáo viên cần nhắc nhở học sinh 
hát đầy đủ âm lượng của âm cuối. 


Gặp trường hợp hát sai, ta phải tìm nguyên nhân để sửa. Có thể do: 
- Học sinh thiếu chú ý. 

- Tai nghe tồi (năng khiếu bẩm sinh). 

- Giáo viên hát mẫu chưa tốt. 

- Học sinh quá nhút nhát, thiếu tự tin. 

- Tâm lí quá hưng phấn của học sinh. 

- Giáo viên bắt không đúng tầm giọng. 

- Khuyết tật (hãn hữu). 

Do vậy: 


- Trước tiên học sinh phải được nghe hát lời thật tốt. Giữa nghe và hát có 
liên quan mậi thiết với nhau, nghe nhiều lần chính xác, trẻ sẽ lại nhắc lại 
đúng. Nếu có năng khiếu :hì nghe ít lần, còn không có,năng khiếu phải nghe 
nhiều lần. 

- Giáo viên bát đúng tầm giọng và hát mẫu chính xác, rõ ràng và chậm để 
học sinh bắt chước: 


- Tạo cho các em thói quen biết im lặng, biết nghe và hát đúng lúc. 


- Khi học hát sai phải sửa cụ thể: cao lên hay thấp xuống? Giáo viên hát 
mẫu chậm, rõ hoặc bất chước học sinh hát sai để các em so sánh, nhận xét. 
Có thể.tách riêng bộ phận hát sai để cho nghe và tập luyện. Song giáo viên 


110 


không nên dừng lại quá lâu để sửa giọng. Như vậy sẽ mất thời gian chung của 
lớp và em kém sẽ thiếu tự tin. Tốt nhất vẫn là để các em được nghe nhiều lần. 


* Hát ôn nhằm củng cố lại bài hát. Có thể: 


- Hát ôn với yêu cầu nghệ thuật cao: hát thật chính xác và đúng sắc thái 
biểu cảm kể cả nét mặt và động tác nếu coi như tiết mục.trình diễn. 


- Hát ôn dưới dạng trò chơi: hát đuôi, hát đối lập, bên hát lời, bền hát nhạc 
hoặc giả âm thanh nhạc cụ (“tinh”, “phom”...) bên hát, bên giữ nhịp (gõ theo 
từng phách hay từng nhịp), hát kết hợp nhảy múa ... 

Thi đua hát giữa các nhóm, các dãy bàn, các tổ, có sự đánh giá nhận xét 
CỦa g1áo viên. 


2. Phương pháp dạy đọc nhạc 
a. lí thuyết nhạc 


Muốn đọc nhạc trước hết phải nhận biết được nó trên khuông và hiểu được 
các kí hiệu trên bản nhạc. Những kiến thức này được trình bày một cách ngắn 
gọn, sinh động trong phần lí thuyết và được củng cố trong phần tập viết và 
tập đọc. 


Với những đầu óc và bàn tay non nớt của các em mới bước vào cổng 
trường Tiểu học, việc hướng dẫn tập viết còn đòi hỏi rất tỉ mỉ. Ví dụ: Tập viết 
khóa Son, phải qua nhiều bước từ hình tròn O đến các hình khác cb « e. 

-Cách viết nốt ở dòng nhạc (mi, son, xi, rế) phải để dồng đi qua giữa 
thân nốt 


- Cách viết nốt ở khe (pha, la, đố) không được đè lên dòng ở dưới, ở trên, 
nhạc và khoảng cách phải đều (nốt đô). 


b. Đọc độ cao 


Trong phân môn Tập đọc nhạc, luyện tập đọc độ cao là khó hơn cả. Với 
các em phải tiến hành tuần tự từ những âm dễ đọc nhất, phù hợp với tầm cữ 
giọng các em rồi mới mở rộng thành thang 5 âm và thang 7 âm. 

Trước hết tập những vần ít âm với âm “son” làm trung tâm, như mi son la, 
son mi la, son đô) quãng 5 (rê la, đo son). Sau khi hình thành thang 5 âm, sẽ 
đạy tiếp “pha — xi” cùng với sức hút của các bậc thang 7 âm: Đô rê mi pha 
son la. 


111 


Để thực hiện nội dung trên, giáo viên có thể sử dụng các thủ pháp 
khác nhau: 

- Đọc nhạc theo chữ nốt: dùng phụ âm để đọc tên các nốt: đô: đ, rê: r, 
m = mi, son = s, la = l, đ = đố. 


- Đọc nhạc theo sơ đồ: dùng hình vẽ để học sinh đụng độ trầm bồng của 
âm thanh một cách cụ thể hơn v.v... 


c. Đọc độ dài 

Ở học sinh nhỏ, nếu kết hợp độc độ cao và tiết tấu ngay cùng một lúc sẽ 
lúng túng, nhất là đối với học sinh không có năng khiếu. Để học sinh tiếp thu 
một cách để đàng hơn, giáo viên có thể dạy trường độ riêng bằng cách gö tiết 
tấu. Đọc khòng cũng sẽ gặp khó khăn, đo vay phải đọc tiết tấu bằng Am. ở 
các lớp đưới học sinh đọc bằng các tiếng tượng thanh. Lên lớp trên các em 
đọc các âm với nhứng tên gần gũi với kí hiệu âm nhạc hơn: 

Nối đen đọc là “đen” 

Nốt móc đọc là “đơn” 

Dấu lặng đọc là “lặng” 

Đọc âm tiết tấu có ưu điểm là không ồn như gõ lay mà còn linh hoạt và 
tiết kiệm được thời gian. 

Ngoài đọc tiết tấu bằng các “âm tiết tấu”, còn có thể cho học sinh: 

- Tập đọc các câu Hết tấu kết hợp với chữ nốt. 

- Tập đọc tiết tâu kết hợp với các câu thơ, ca dao. Đây là đạng bài gát gần 
hoàn chỉnh, thiếu độ cao, một dạng bài tập vui và hấp dẫn. 

đ. Ghi nhạc 

Ngoài việc tập đọc nhạc, tuỳ trình độ của họa sinh, giáo viên có thể cho 
các em phi từ một đến vài âm đề luyện tai nghe và củng số phần đọc độ cao. 
Mỗi tiết chỉ nên dùng I, 2 phút để tập nghe và ghi. Bước đầu giáo viên đọc 
âm cả lớp đoán tên âm, dần dần cho từng nhóm, từng cá nhân nghe và đọc 
tên âm. 

Ghi tiết tấu cũng là một hình thức bài tập vui và bổ ích. Nên thực hiẹn với 
những âm hình ngắn, cách tiến hành như sau: giáo viên gõ 1 âm hình tiết tấu, 
học sinh ghi lại bằng cách đọc miệng “đơn đen” v.v... hoặc ghi hình trên giấy. 


112 


3. Phương pháp dạy âm nhạc thường thức 

Ở trường Tiểu học, những kiến thức về âm nhạc thường thức được truyền 
thụ qua các khâu: 

- Kể chuyện 

~ Đọc truyện 

- Xem tranh 

- Nghe hát nhạc thông qua băng hay người biểu diễn. 

a. Kế chuyện 


Các em rất thích nghe kể chuyện. Nếu giáo viên chuẩn bị kĩ nội dung và 
có cách kể chuyện mạch lạc.hấp dẫn, biết nhấn mạnh những chỉ tiết quan 
trọng thì đó là hình thức truyền thụ có kết quả tốt và được em hoan nghênh 
nhất. Nó có khả năng kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng sáng tạo của 
các em. 

b. Đọc truyện 


Hình thức này sẽ không hấp dẫn bằng kể chuyện, vì do yêu thích truyện 
kể, các em thường đọc trước hết rồi. Vì vậy, giáo viên cần phải chuẩn bị kĩ 
hơn (cách đọc diễn cảm, những chỉ tiết cần nhấn mạnh, những tình tiết có thể 
bổ sung nếu biết ...) và có thể cho xem tranh minh hoạ để gây ấn tượng sâu 
sắc thêm. Sau khi đọc truyện, cũng như kể chuyện, giáo viên nên đề ra những 
câu hỏi để học sinh trả lời nhằm đi sâu và nhớ kĩ nội dung câu chuyện. 

c. Xem tranh 

Đây cũng là một hoạt động hấp dẫn và bổ ích vì nó rất cụ thể. Tốt nhất là 
sưu tập được tranh to treo bảng để tất cả học sinh xem. Kèm theo là lời giải 
thích của giáo viên. Nếu là tranh nhỏ phải tổ chức để các em truyền tay xem 
mội cách đầy đủ và trật tự. 


đ. Nghe hát nhạc 

Trước khi cho nghe, giáo viên có thể giới thiệu sơ qua về (ÁC giả và tác 
phẩm với tính chất gợi mở trí tưởng tượng của các em. Không nên biến thành 
một buổi phân tích tác phẩm khô khan và dài dòng. Cuối cùng học sinh phát 
triển biểu những cảm nghĩ của mình. 


Qua đây, ta thấy phương pháp giảng dạy môn Hát - Nhạc ở trường Tiểu 
học đòi hỏi ở người giáo viên nhiều mặt: 


- Lòng yêu trẻ và yêu thích bộ môn. 


113 


- Trình độ chuyên môn cần thiết. 


- Tĩnh thần học hỏi, chịu khó ghi chép sưu tâm kiến thức, tích luỹ kinh 
nghiệm v.v... 


Do vậy, để làm tốt công việc giảng đạy Hát - Nhạc, người giáo viên phải 
luôn tu dưỡng chuyên môn và thường xuyên rút kinh nghiệm về tiết dạy 
của mình. 


BÀI 27 - 28 
ÔN TẬP 
Giáo trình gồm ba chương: 
- Phương pháp đọc nhạc 
- Thường thức âm nhạc 
- Phương pháp dạy Hát - Nhạc ở trường Tiểu học. 


Cần đi sâu vào trọng tâm của từng chương để ôn tập. 


IL PHƯƠNG PHÁP ĐỌC NHẠC 


Chương này có lí thuyết và thực hành. Hai phần gắn chặt với nhau, nâng 
cao đần trình độ hiểu biết về lí thuyết nhạc, làm cơ sở để đọc được những bài 
nhạc từ dễ đến khó, từ điệu thức 5 âm đến 7 âm, từ các giọng trưởng thứ tự 
nhiên đến giọng có nhiều dấu hoa. 


L. Về tí thuyết 

a. Nhịp 

* Ôn khái niêm về phách, tiết tấu, nhịp điệu 

* Trả lời câu hỏi: 

- Nhịp đơn khác nhịp kép ở điểm mào? 

- Nhịp P ì ñ Ề : giống nhau và khác nhau ở điểm nào? Những nhịp nào 
thuộc loại nhịp đơn, nhịp kép? 


* Ghi nhịp và phi cách đánh phách của từng âm của đoạn nhạc sau: 


114 


Tre ngà bên lăng Bác 


l—”—————k——h———_— 
"”—__—__  —_:,. .  x #Ủ ` 


r27/ | 
| | 
la R 


kì 


uùa c†r 


óc mơ c 


| 
| 


—_— 


115 


b. Quãng 
* Trả I 


các câu hỏi: 


ờI 


ng quãng 2 đó từ nhỏ đến lớn. 


ãng 2 nào? Sấp xếp nh 


Ứng qu 


- Có nh 


- Có những quãng 4, 5 nào? Sắp xếp những quãng 5 từ nhỏ đến lớn. 


* Tìm nh 


ãng 4, 5 của bài nhạc sau và xác định tên: 


ững qu 


tường em ởi 


ÐĐ 


4 


Lời : HOÀNG VẤN 


Nhạc : NGÔ QUỐC TÍNH 


Đường ngược 


phải. 


đường bên 


là 


Đường em di 


bên trái thì 


đường bên — trái. Đường 


là 


lại 


là đường em 


phải 


đi. Đường bên 


em không 


* Cho ví dục về quãng 2T, 1+, 4- 


NĂT 


I16 


c. Dịch giọng 

Ôn khái niệm về điệu thức, giọng, gam. 

* Đọc trình tự các dấu # xuất hiện trên hoá biểu và tên các pam tương ứng 
với mỗi hoá biểu. . 

* Đoạn nhạc này giọng gì? Dịch sang đó trưởng để đọc cho dễ có 
được khòng? 


Tại sao? Nếu không thì dịch như thế nào để không còn đấu hoá ở đầu 
bản nhạc? 


Dịch sang hát rẻ thứ: 


2. Về thực hành đọc nhạc 
* Bài hát sau đây gồm những âm gì? Thuộc điệu thức mấy âm? Hãy dựa 
vào câu mẫu để tập đọc: 
Hát đồng ca 
Vừa phải VŨ THANH 


Sơn 40H son tôi hát son la sơn. Bé trầm tôi 


* Vạch phách (theo từng âm) và đọc đoạn nhạc sau: 


IL THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC 
Ôn Kĩ phần Đản ca và Ca khúc thiếu nhỉ. Trà lời các câu hỏi: 
1. Dân ca Việt Nam có những đặc điểm gì về nội dung và nghệ thuật? 


2. Hãy kể tên một số làn điệu dân ca điển hình cho từng miền Bắc, Trung 
Nam nước ta. 


3. Hãy thử tìm hiểu nội dung nghệ thuật của bài dân ca quan họ #Jöa thơm 
bướm lượn hay một bài dân ca nào mà anh (chị) thích. 


Hoa thơm bướm lượn 
(Dân ca quan họ Bắc Ninh) 


tình lÀ con bướm lượn ô tình là con bướn 


118 


dạo là bướm  ối a nó — bay. 


5, Theo anh (chị), ta phải làm gì để giữ gìn, học tập và phát triển vốn dân 
ca của ông cha ta để lại? 


6ó. Âm nhạc thiếu nhi thường mang những đặc điểm gì2 


7. Âm nhạc thiếu nhi đã có những đóng góp gì vào việc giáo dục thế hệ 
trẻ của chúng ta? 


§. Anh (chị) hãy kể tên một số bài hát thiếu nhi được các em yêu thích. 
Theo anh (chị) thì vì sao các em yêu thích? 
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÁT - NHẠC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 


I. Bộ môn Hát - Nhạc ở trường Tiểu học gồm những phân môn nào? Nội 
dung mỗi phân môn có những gì? 


2. Soạn giáo án một tiết Hát - Nhạc: 
BÀI 30 LỚP 4 
- Tập hát tiếp bài Nhạc rừng 
- Học ôn những bài đã hợc: Cỏ 1á, Đừng đi đằng kia có mưa. 
- Tập đọc tiết tấu và làm giai điệu: 


JaJ l0 ki dj: vÚI JIP 


Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa 


Mồng ba câu liêm, mồng bốn lưỡi l°ềm 
ĐI ĐI ID) Thiệ: 


119 


Mồng năm liễm giật, rồi mồng sáu thật trăng. 


'ED1m 10010 006 › 


Chờ cho đến hôm rằm trắng sáng như gương. 
Bài tập về nhà 


Đọc ôn các bài nhạc đã học. 


BÀI 29, 30 
KIỂM TRA 
(Bài làm trong 120° không kể chép đẻ) 


1. Anh (hay chị) hãy nói về vị trí và tầm quan trọng của vấn đề dạy Hát - 
Nhạc trong trường Tiểu học. 


Z. Tính số cung và xác định tên của những quãng sau: 


120 


4. Nhịp 2 và Õ giống và khác nhau ở điểm nào? 


5. Dịch giọng đoạn nhạc sau sang La trưởng, Xib trưởng: 


BIẾU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 


Caul: Thiếu, sơ sài I điểm 


Đú ý 2 điểm 

Đầy đủ rõ ràng 3 điểm 
Câu 2: Mỗi quãng 1/4 điểm 2 điểm 
Câu 3: Nhịp 1 điểm 

Phách I điểm 
Câu 4: Trả lời thiếu 1⁄2 điểm 

Trả lời đủ 1 điểm 


Câu 5: Mỗi giọng: đúng 
giọng, saidấu hoá 
bất thường 1/2 điểm 


Đúng cả 


121 


Cận TI 


CÂU HỎI - BÀI TẬP - HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 


BÀI ] 

Câu hỏi ; 

a. Âm nhạc là gì? 

b. Để thể hiện một cảm xúc như bồi hồi, nhớ thương, âm nhạc hay hội hoạ 
nghệ thuật nào có khả năng biểu hiện rõ hơn? 

c. Vì sao âm nhạc lại được xếp vào loại hình nghệ thuật biểu hiện? Nó 
khác với nghệ thuật tạo hình như thế nào? Ở những chú giải cụ thể như 
“Đoàn người dân lạc đà vào chợ”. “Người dụ rắn” trong “Phiên chợ Ba Tư` 
của Kê-ten-bâay, hoặc “Những giọt mưa nhỏ nặng nề”, “Trời hứng” trong 
“Cơn giông trên nút” của R Uóc-sét... âm nhạc có tao hình không? 

d. Với tác động trực tiếp, mạnh và sâu vào tình cảm và sinh lí con người, 
âm nhạc đã có tác dụng gì đến đời sống con người? 

đ. Theo anh (hay chị) âm nhạc có thể vắng mặt trên truyền hình không? 
Nó đã xuất hiện với những chức năng gì? 

e. Tại sao phải giáo dục âm nhạc cho cho thanh thiếu niên? Vai trò của 
người giáo viên tiểu học trong vấn đề này như thế nào? 


Hướng dẫn tự học 


{. Ta thường được nghe những câu hỏi đặt ra từ phía người thưởng thức 
nhạc: “Nghe nhạc, tôi chẳng hiểu nó nói gì?”. Câu nói đó nói lên điều gì? 
Người nghe muốn hình tượng âm nhạc phải được thể hiện cụ thể như một bức 
tranh. Thực tế điều đó không thể có được, vì âm nhạc không phải là nghệ 


122 


thuật tạo hình. Để giải thích vấn đề trên, đồng thời chỉ cho ta thấy rằng âm 
nhạc tuy không tạo nên những hình ảnh cụ thể, nhưng có tác dụng rất lớn đối 
với cuộc sống, các tác gia đã viết nhiều cuốn sách rất hấp dẫn. Chúng ta có 
thể tham khảo vấn đề này qua cuốn “Đời sống có thể thiếu âm nhạc được 
không" của Mã Khả, do Trần Quốc Bảo và Khánh Quý địch, xuất bản năm 
1962. Trong cuốn này, ta nên đọc kĩ mục “Đời sống có thể thiếu âm nhạc 
được không” (từ trang 5 đến trang 30), “Làm thế nào để biết thưởng thức âm 
nhạc?” (từ trang 43 đến trang 62). Có thể trích ra đây một số đoạn giúp ích 
cho sự tm hiểu của chúng ta về âm nhạc. 

“ ,. Chúng ta thử suy nghĩ xem nếu không có âm nhạc cuốc sống của 
chúng (ta sẽ ra sao? 


Buổi sáng sớm khi thức dậy, bạn mở ra - đi - ð, không còn nghe thấy tiếng 
hát của Quách Lan Anh, tiếng sáo của Phùng Tử Tồn, tiếng VI - ô - lông của 
Mã Tư Thông hay bản nhạc giao hưởng của Trai - cốp - xki nữa mà bạn chỉ 
toàn nghe thấy tiếng nói của phát thanh viên, hết nam nói xong lại đến nữ, 
hết nữ nói xong lại đến nam. Giờ thể dục buổi sáng, tiếng nhạc quen thuộc 
bỗng tắt đi; trong dạ hội, bạn không còn nghe thấy tiếng đơn ca, đồng ca, 
tiếng hoà nhạc nữa, mà quang đi quần lại vẫn chỉ có mấy người ấy lên kể 
chuyên và vì không có dàn nhạc nên cũng không múa được nữa ..., bạn giở 
tờ báo thấy tất cả các rạp chiếu bóng, nhà hát đều tăng một tin kì lạ như sau: 
“Rạp chúng tôi từ nay chỉ biểu diễn kịch nói” hoặc khi bạn mặc bộ quần áo 
đẹp đẽ, trong lòng vô cùng phấn khởi ráo bước, tới Thiên An Môn để dự buổi 
diễu hành, bạn không thể. không lấy làm tiếc khi thấy đội quân hùng dũng 
lại lặng lẽ điễu qua quảng trường, vì đội quân nhạc to lớn không biết đi 
đâu mất... 


Tôi biết bạn không chịu được nữa, và phải kêu lèn: “Đủ rồi, đủ rồi, thật 
chẳng ra cái quái gì cả!”. Đúng thế, nhưng xin bạn yên tâm, tôi đã thanh 
mính trước với bạn rằng đó chỉ là giả thiết không căn cứ. Tòi chỉ muốn dùng 
những cái đó để chứng minh rằng hạnh phúc của chúng ta ngày nay là đo lao 
động của biết bao người mà có, nó bao hàm một nội dung thập phong phú. 
Có những cái xem ra có vẻ không quan trọng lắm. Có nhiều cái, chúng ta vẫn 
thấy hình như cuộc sống cũng chẳng thêm được cái gì, nhưng thiếu nó, chúng 
ta lại sẽ cảm thấy ngay hình như thiếu thốn một cái gì rất quan trọng. Âm 
nhạc chính là thế đấy! *. 


123 


2. Trong 6 câu hỏi trêm, câu a, b, d, e không đồi hỏi suy luận, chỉ cần đọc 
kĩ giáo trình là có thể trả lời được. Riêng với câu c thì ta thấy rằng: âm nhạc 
có thể bằng tiết tấu, giai điệu, âm sắc ... mô phỏng các hiện tượng trong thiên 
nhiên cho thêm sinh động (như dùng tiết tấu ngắn gọn kết hợp với ca từ “róc 
rách”, “lao xao” trong bài )hạc rừng của Hoàng Việt để mô tả suối chảy, lá 
rụng trong rừng già, hoặc dùng bồi âm để miêu tả tiếng chuông trong bài 
Chiếc đồng hỏ, tác phẩm độc tấu ghi ta của Xa-vi-ô v.v.... Theo bạn,cái đó là 
phổ biến hay chỉ là một biện pháp cụ thể đóng góp vào cái tổng thể là sự tắc 
động chung vào cảm xúc của chúng ta? 


Với câu đ, ta có thể phân tích tác dụng của âm nhạc đối với từng loại hình, 
từng tiết mục cụ thể, như âm nhạc với điện ảnh, với muá, với xiếc, thậm chí 
với thể dục hoặc đơn thuần để xen kẽ v.v... Điều chỉnh rút ra là âm nhạc luôn 
có mặt ở mợi nơi, mọi lĩnh vực. 


BÀI 2 
Câu hỏi 
a. Âm nhạc khác với tiếng động ở chỗ nào? 
b. Hãy nêu tác dụng của khuông khoá và đường kẻ phụ trong cách ghi âm. 
Bài tập 
a. Đọc theo bước lần (tuần tự theo các bậc) đi lên, đi xuống nhiều lần: 
Đô rê mi sơn la đế 
Đố la son mi rê đô 
b. Đọc kết hợp bước nhảy (cách bậc) và bước làm (liền bậc). 
- Đô rê mi, rê mi sơn, son la đô. 
Đô là son, la sơn m1, son mí rê, mi rê đô 
- Đồ rê mi. rê mi đô, mi son la, so la mI. 


Sơn sĩ đô, la đố son, la son mi, son mi rẻ, đô rê m¡ đô. 


124 


Hướng dân tự học 


I. Để trả lời câu b, nên nêu tác dụng cảu từng bộ phận. Trước hết là 
khuông dùng để làm gì, không có nó có được không? Rồi đến tác dụng của 
khoá: nếu không có khoá thì có biết được tên nốt không? Và thay khoá này 
bằng khoá khác thì sẽ ảnh hưởng đến bản nhạc như thế nào? Cuối cùng là 
đường kẻ phụ: nếu thay thế đường kẻ phụ bằng đường kẻ đà: thì tình hình sẽ 
Ta Sao? 

2. Trong âm nhạc, đọc âm cho chính xác là một việc làm khó. Người đọc 
hướng dẫn trực tiếp đã thấy khó, với người học từ xa lại càng khó. Song, ta 
vẫn có cách giải quyết và có thể làm được, nếu thực hiện một cách bền bỉ 
theo đúng sự hướng dẫn. 

a. Cách thứ nhất, tương đối khó là đựa vào chính giọng chúng ta. Đúng 
hơn là dựa vào thang âm, nghĩa là một loạt âm liền bậc mà ta đã thuộc để nó 
gợi nhớ độ cao của âm. Như để vỡ bài tập đọc trên, trước hết ta đọc lại bài ca 
rất dễ thuộc: “Giọng cao thấp làm sao cho đúng. Lắng nghe nhau, hát không 
kêu gào”, rồi dựa vào đó học: “đô rê mi son la đố”. Đọc lên và đọc xuống. 
Thế là ta đã hoàn thành bài tập a. 

Để đọc được 2 câu đâu của b, ta: 

- Đọc rải âm, nhưng dừng ở âm thứ 3 để được “đô rê m†”. 


- Tiếp tục đọc rải âm, nhưng nhỏ âm đo và đừng lại ở âm thứ tư, được: “rê 
1m son”, 


- Tiếp tục đọc rải âm, nhưng đọc nhỏ hơn 2 âm “đô rẻ” và đừng ở âm thứ 
năm, được “rê son la”. 


- Tiếp tục đọc rải âm, nhưng nhỏ “đô, rê, mi”, được “son la đô”. 


- Củng cố lại từ đầu và thấy khâu nào chưa chắc thì tập lại cho tới khi 
nhuần nhuyễn. 


Song câu đầu của bài tập, sang câu 2, cũng làm như trên theo hướng ngược 
lại, nghĩa là độc “đô la son mi rê đố”. 


Điều quan trọng là phải đọc chậm để quen với độ cao của từng âm, chứ 
đừng đọc lướt, đọc lướt thì không nhận ra được chỗ sai. 


125 


Hai câu sau của bài tập b kết hợp bước lần với bước nhảy theo: cách: sau 
mỗi bước lần lại thực hiện bước nhảy của chính những âm đó, do vậy ta phải 
đọc tốt bước lần rồi dựa vào đó mà đọc bước nhảy. Cách tiến hành như sau: 

- Đọc “đô rê mi” theo rải am cho chính xác, rồi đọc chậm rời rạc từng âm 
“đồ, rẻ, mi” để cảm nhận độ cao, sau đó nhắc lại âm vừa đọc theo thứ tự: rê, 
mi, đố. 

- Nếu như đọc “mi, son, la” khó thì ta đọc lại “đô, rê, mi, son, la” và chú 
ý đọc to “mi, son, la”. Sau đó đọc rời từng âm và cuối cùng đọc theo trật tự 
“son, la, mi”. 

- Củng cố lại những âm đã đọc: “đồ rê mi, rê mí đồ, mi son la, son la mi”. 


- Cũng theo cách trên, ta đọc “sơn la đố, la đố son”. 


¬» 


- ”®La son mi, son mi rê 
đi xuống, 


là những âm đi xuống, nên dựa vào chuỗi âm 


À»* 


- "Đồ rê mi đồ” được thực hiện dễ dàng theo hướng âm đi lên. 


Van sự khởi đầu nan, nhưng nếu ta hát đúng bài hát mẫu và tập một cách 
chắc chắn từng bước là ta sẽ thực hiện được bài tập trên làm cơ sở cho cách 
đọc các bài tiếp theo, 

b. Cách thứ hai, đễ hơn nhiều, đó là sử dụng một nhạc cụ để phát âm. Nhạc 
cụ sẽ là người thầy luồn giúp ta phát âm cho chính xác. Chỉ sử dụng nhạc cụ 
như một phương tiện giúp phát âm cho nên không đòi hỏi luyện tập công phu 
đến mức thành thạo tay đàn. Song để phát được âm chính xác một cách dễ 
đàng, chúng ta cũng cần tìm hiểu cấu trúc của nhạc cụ và tập những bước đầu 
tiên sử dụng nó như tập ngồi, bấm, gảy ... đúng tư thế. 

Khi đã biết sử dụng một nhạc cụ rồi ta có thể thực hiện bài tập như sau: 

- Gây đồ rê mi son la đố rồi hát theo để giọng thống nhất với đàn. 

- Đọc bài tập theo từng đoạn ngắn, ở đây là từng 3 nốt một. 


- Đọc trước rồi gảy đàn sau để chỉnh. Ví dụ: đọc đồ rê mi rồi gảy đồ rê 
mi. Chú ý là đọc trước chứ không gảy đàn trước để rèn sự chủ động trong 
cách phát âm. 

- Tiếp tục như trên, nhưng chú ý củng cố ngay sau khi đọc đoạn mới. 

Bất cứ nhạc cụ nào cũng có thể giúp chúng ta luyện đọc âm, song chúng 
ta chỉ nên tìm hiểu những nhạc cụ dễ sử đụng hoặc phổ biến nhất. Đó là đàn 
óoc-gan, phi-ta và sáo tre. 


126 


Đàn oóc-gan là loại đàn điện tử dễ sử dụng, khá phổ biến ở Việt Nam 
hiện nay. 

Cấu trúc của đàn chủ yếu gồm một bàn phím (với những phím trắng và 
đen) và các nút điện tử để tắt, mở máy, thay đổi tiết tấu, âm sắc, tốc độ, cường 
độ v.v... Để sử dụng ta chỉ cần cắm điện, gạt nút ấn khởi động (power) về phía 
mở (on) là có thể bấm phím để phát ra âm cần thiết cho việc luyện độc. Các 
phím đen, trắng trên bàn phím sắp xếp như sau; 


Qua đây, ta thấy phím '**đô” bao giờ cũng ở vị trí ngay trước nhóm 2 phím 
đen. Ta có thể dựa vào đó để tìm tên các phím tiếp theo. 


Từ thế khi chơi đàn: có thể ngồi hay đứng, người ngay ngắn, hai cánh tay 
ngang bằng với bàn phím, ngón cái đặt nằm trên bàn phím, các ngón còn lại 
cong, bổ đầu ngón tay xuống phím. 


- Đàn ghi - ta, có hai loại: Ghi - ta Ha - oai và ghi - ta Tây Ban Nha. Hai 
loại đàn này giống nhau về hình thức, chỉ khác nhay ở chỉ tiết là dây đàn ghi 
- ta Ha - oai căng xa bàn phím còn dây đàn ghi - ta Tây Ban Nha căng sát 
mặt phím. Tà học sử dụng ghi - ta Tây Ban Nha là cây đàn phổ biến nhất hiện 
nay. 


Cấu tạo chủ yếu của đàn gồm: hộp đàn, cần đàn và 6 tai đàn ở đầu để căng 
6 dây trên bàn phím. Bàn phím chia ra 18 ngăn, nhưng ta chỉ cần học thuộc 
vị trí của các phím trên 3 ngăn đầu là đã có thể tập phát âm tất cả các bài hát. 


Vị trí của các phím trên ba ngăn phím đầu: 


127 


Dây 1:——— Mí 


(nhỏ nhất) 
Dây 2: ——— X¡ 
Dây 3 : Son 
Dây 4 : Rê 
Dây 5 : Là 
Dây 6: Mì 
(to nhất) 


Nốt tương ứng với các phím trên 3 ngăn đầu. 


Dây 6 Dây 5 Dây 4 


°~.xˆ'.=-:.. ¬— œw ®© 
—  —~ % ÂĂẦ 
ằ s 


M Phà Sòn Là Xì Đồ Rê Mi Pha 


Dây 3 Dây 2 Dây I 


Son La XL Đố Rế Mí Phá Són 


Thực ra chỉ cần để cái đàn nằm trên bàn là ta có thể bấm và gảy ra âm để 
luyện tập. Ví dụ: bấm lần lượt các phím 3 dây 5, phím 0 đây 4, phím 2 dây 
4, phím 0 dây 3... là ta có các-âm “đô rẻ mi son la” của phần bài tập. Nhưng 
để phát âm một cách dễ đàng, chúng ta nên ngồi và gảy theo đúng tư thế chỉ 
dẫn: ngồi ngay ngắn, để chân trái lên một chiếc ghế nhỏ, đặt chỗ hõm của 
thành đàn lên đùi trái, đặt điểm giữa cánh dưới của tay phải lên cạnh thành 
đàn, cổ tay hơi gấp xuống, ngón tay cong một cách tự nhiên. Ngón cái gây 
từ trên xuống, ngón trỏ, giữa và đeo nhẫn (không gáy bằng ngón út) gảy từ 


128 


đưới lên vào phần thịt ngón tay. Không nên để ngón thẳng duỗi bật một cách 
hời hợt hoặc cong ngón để móc dây, khiến am phát ra không rõ, hoặc chối 
tai. Tay trái bấm đứng ngón, không gẫy, không ngoeo, ngón cái hơi thò một 
chút sau phía cần đàn. 

Chúng ta có thể tham khảo thêm phần đầu cuốn “Tự học ghi ta” để hiểu 
rõ hơn cách gảy: 

- Tự học đàn ghi-ta của Phạm Ngữ, Nhà xuất bản Mỹ thuật - Âm nhạc. 

- Phương pháp học ghi-ta của Tạ Tấn - Nhà xuất bản Âm nhạc và đĩa hát .... 

Sáo tre là một nhạc cụ bằng tre, dễ kiếm. Người khéo tay có thể tự làm để 
chơi. Cây sáo có nhiều ưu điểm như âm sắc đẹp, tiếng vang xa, dễ mang bên 
mình. 


Có các loại sáo: đô, rê, rmi, son, xIb. Loại hay dùng nhất là sáo đô. Nó có 
tên như vậy vì nốt trầm của ống sáo là nốt đô. Sáo có 7 lỗ được bố trí như sau: 
L thổi Lễ định âm 

⁄ 


Xi La Son Pha Mi Rê Đồ 


Bịt cả 6 lỗ âm, thổi với lượng hơi vừa phải sẽ thoát ra âm đô từ lỗ định âm 
xi. Muốn có đố, rế, mí, phá v.v... phải thổi mạnh nữa. 


Cách thỏi sáo. 

-Hai ngón cái và 2 ngón út giữ chắc ống sáo ở tư thế nằm ngang. 
-Dùng lưỡi làm ướt môi. 

-Đặt lỗ thổi vào môi đưới rồi lựa thổi phát ra âm. 


Phát âm (bằng cách thổi) loại sáo này (sáo ngang) khó hơn phát am (bằng 
cách bấm. gảy) các loại nhạc cụ trên, tuy nhiên chỉ cần kiên trì là có thể làm 
được. Muốn phát âm thật dễ dàng, ta dùng sáo dọc là sáo cảm đọc, thổi ở đầu. 
Sáo này có cấu trúc hoàn toàn giống sáo ngang. 


129 


BÀI 3 


a. Hai giai điệu sau được hát cùng một lúc. Anh (hay chị) hãy chép một 
khuông theo đúng vị trí của từng Am, theo mẫu: 


Giai điệu 1: 


b. Tập đọc và đánh phách. 
Nhạc sĩ tí hon 


VĂN NHÂN 


Em là nhạc tỉ H bon  Suốt ngày em hái cho vuị ông bà 


Trời thu 
PHAN TRẦN BẢNG 


Tiếng chỉm ca hoà trong gió mắng thu hanh hanh vàng bên hô. 


130 


Buổi sáng đẹp trời 


Nhạc: ĐỖ MẠNH THƯỜNG 
Lời: HUY GIAO 


_——— BBRRETHEA 
"` '. — _ .„_—-= ỳỲẺ _—ẻœ _—ẽ- c—„ 
= z 


Đàn chim én đang bay lượn theo mây về phía chân trời. 


c. Tập đọc theo tiết tấu: 


mẽ r nh 


Con chím ri nó goi đì gọi cậu 
Con sáo sâu — nó gọi cậu gọi cô 


In la. 


Tiếng concô cổ gọi - cô rồi lại gọi chú- 
Có tiếng chữm!H hủ gọi chú rồL lại goi dđì- 
(Bài tập Hát - Nhạc IV: Phan Trần Bảng) 
d. Tập đọc và cách đánh phách hB 
Bình mình 


PHAN TRẦN BẢNG 


Bừng lên nắng bùng lên Hãy xua tan ổi lạnh giá đêm đông dài. 


l1 


Hướng dẫn tự học 


1. Người mới học nhạc có thể khắc phục được khó khăn đọc độ cao của 
am bàng cách sử dụng đàn, nhưng với độ dài thì không thể dùng gì thay thế. 
Do đó phải nắm vững cách đánh phách và thực hành đều đặn từ đễ đến khó. 
Như vậy, chấc sẽ làm được. Ta bắt đầu bằng bài Nhạc sĩ rí hon: ` 

- Trước tiên ta phải vạch phách toàn bài rồi dựa vào lời bài hát, những chỗ 
ngân đài và ngưng nghỉ để chia bài tập ra thành từng vế nhỏ cho để học. Hết 
mỗi vế nhỏ đánh dấu? 


V WV WVVVVWV WwWV WwVW 


- Phát âm chính xác từng 2 nốt một. Sau đó vừa đọc vừa lần tay đều đặn 
theo đường phách ghi trên giấy. Có thể đập phách bằng cách gõ tay xuống 
bàn hay đập chân, nhưng lúc đầu làm như thế còn khó đối với người mới học, 
nên ta phải đưa ngón tay lần theo từng phách cho cụ thể và đễ dàng hơn. Có 
trường hợp người đọc vừa đọc nốt “rê” đầu xong, nhấc tay lên đã đọc “đô”, 
như vậy là sai vì giá trị của nốt “rê” chưa hết. Để tránh nhầm, ta có thể vừa 
lần tay theo vạch phách vừa đọc: “Rê nhấc, đô nhấc 2 nhấc”, sau đó làm như 
vậy với 2 nốt đô mi. Tới đây, nên củng cố ngay âm và độ dài của cả 4 nốt 
đầu. Sang “rê, mi” thì ta đưa tay và đọc “mi nhấc, rê nhấc, nhỉ nhấc"”. Phải 
đọc “nhi nhấc” vì giá trị câu cũng là một phách gồm đưa tay xuống và nhấc 
tay lên. Đến đây, ta có thể làm lại từ đầu: “Rê nhấc, đồ nhấc, 2 nhấc...”. Với 
cách này ta tập hết bài. 


-Khi đã tương đối thuộc rồi, ta đọc nhạc của từng câu, kết hợp đọc lời. Ví 
đụ: “rẻ đô, đô mi, mi rê”, rồi đọc “Em là nhạc sĩ tí hon”, đọc “mo đô, rê mi. 
đô rẻ, rê đò”, rồi đọc ““Suốt ngày em hái cho vui ông bà”. 


Bài Trời thu được chia vế nhỏ như sau để tập: “Trời mùa thu bát ngát 
xanh”, “Mặt hồ thu xanh bát ngát xanh”, “Tiếng chim ca hoà trong gió”, 
“Nắng thu hanh hanh vây bén hồ”. 


Bài Buổi sáng đẹp trời có thể dựa theo câu hát để chia thành những vế 
ngắn tập cho dễ: “Trời trong xanh chim ca mừng”.v.v... Ở bài này chú ý cách 
phát âm nốt “rê” trên chữ “mừng”, người đọc hay nhầm thành âm “đô”. Vậy 
ta có thể đọc nhỏ nốt “đô” thêm trước “rê” và dựa vào “đô” để đọc nốt “rê”. 


132 


2. Bài tập c có 3 hình tiết tấu, ở mỗi hình đều có sự đối xứng qua một 
trục nốt: 
Vấi] Trục Vế II 


jjJ. j) BE 


J0. c. g2 
ga 2 ‹ 0020 


Ta có thể đọc vững vế I rồi độc luôn trục và vế II 


Đọc xong mỗi vế tiếu tấu, ta ghép luôn lời tuần tự từ đần cho đến hết, đặc 
biệt chú ý đến những nốt. 


BÀI 4 
Câu hồi 
a. Nếu ta cảm một cây đàn, bấm và gảy bất cứ một nốt nào, không theo 
một trật tự thì ta có được một nét nhạc hoàn chính không? Tại sao. 


b. Tại sao khi đọc nhạc lại phải nắm được thứ bậc và tính chất của các âm 
trong điệu thức? 


Bài tập 
a, Tập đọc 


133 


b. Sau đây là tiết tấu những câu thuộc đoạn đầu của bài hát rất quen thuộc 
đối với chúng ta. Anh (chị) hãy đoán xem đó là tiết tấu của bài nào? 


J§ rổ 650) 001069 


lim 
gối li: lì (65 lý l lô) j 
SốI SỐ lEế lê flfIg đê 6ƒ 


c. Đọc và đánh phách. 
Đàn gà con 
Nhạc: PHI-LIP-PEN-CÔ 
Lời: VIỆT ANH 


cùng tìm môi ăn ngon ngón Đàn gà cón đi. lon - tốn. 


Thóc vấi rội nhặt ăn cho nhiều 
Uống nước vào là no căng diều 
Rồi cùng nhau tạ đi chơi 


Đàn gà con xinh kia ơi! 


134 


Sơo đêm 


Nhạc: MÔ-DA 
Lời: NGUYÊN LINH 


lưng linh ánh sáng sao. Cao chơi vơi như muôn cây đèn. 


Hướng dẫn tự học 


1. Để trả lười câu a, ta thử tìm xem, với chức năng như nhau, có âm nào 
trong những âm ta vừa gặp có thể mang lại cảm giác ngưng nghỉ? Và nếu 
không có âm nào thì điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến việc xác định câu đoạn của 
bài nhạc? 


2. Trả lời câu b, ta thử tìm hiểu xem thanh đới của chúng ta có thể thay 
thế một cách máy móc cho cây đàn, nghĩa là đụng đến đâu thì phát ra âm 
tương ứng ngay không? Nếu không thì có cách nào để đọc đúng âm? 


3. Trong bài tập a, ta phải đọc 2 bài. Để thực hiện bài Í, trước tiên ta đọc 
rải âm theo hướng lên “đô rẻ mi sơn la đố”, nhưng đọc nhỏ 2 âm rê” và “pha” 
cho tới khi đọc được: “đô mi son đô”, rồi đọc theo hướng đi xuống “đỏ la son 
mỉ rẽ đô” đọc nhỏ 2 âm “1a, rê” cho tới khi đọc được “đố son mi đồ”. 


Bài tập 2 có đầy đủ các bậc của giọng Đô trưởng, nghĩa là đã có cả các âm 
động và âm fĩnh. Theo sức hút cảu âm thì ta thấy rằng “xi” hút lên “đố”, còn 
“pha” hút xuống “mi”, đo đó nếu chia bài tập ra làm 2 để đọc đúng hướng 
hút của các âm thì dễ chính xác hơn: 


“=== 


135 


Sau khi đọc thật chắc “son mi pha đô” rồi, ta sẽ đọc ngược lại thành “đô 
rê mí pha son” và nối với phần trên để hoàn thành phần I bài tập 2. Với phần 
2 ta cũng tiến hành như trên, nhưng chú ý đọc kĩ “son la si đó” rồi mới đọc 
“đố xi la son” và nối phần trên để hoàn thành phân [ bài tập 2. Với phần 2 ta 
cũng tiến hành như trên, nhưng chú ý đọc kĩ “son la sĩ đố” rồi mới đọc “đố 
xi la son”. Trong bài hai, khi đọc lên cả 8 âm, ta thường sai âm “pha”, lúc 
đọc xuống thường sai âm “xi”. Do đó nên thận trọng khi đọc những âm này. 

4. Bài tập b chia làm 4 câu, mỗi câu kết thúc bằng một nốt trắng. Th tập 
riêng từng câu theo cách: 

- Dựa vào cách đánh phách thật đều để tìm ra tiết tấu. 


- Sau khi tập thật trơn tru từng câu mới sang cau khác vì chỉ có đọc trơn 
tru mới nhận ra được bài hát. Làm như thế, chỉ với câu 2, câu 3 là đã có thể 
nhận ra được bài. 


5. Bài Đàn gà con: 2 câu đầu “Trồng kìa đàn gò con lông vàng - Đí theo 
re fìm ăn trong vườn” dựa vào hai điểm tựa là “đô son” để đọc, 2 câu còn 
lại dựa vào chuỗi âam”son la xi đố”, 


6. Đọc bài So đêm nhiều người thường sai âm “rê” (nơi) đọc thành “đô”. 
Để khắc phục, tới chỗi đó, ta cứ đọc với xu hướng có cả “đô” lẫn “rê”, nhưng 
đến “rê” thì dừng lại và ngân dài ra. Thế là đã đọc được âm “rê`., 


Bát đầu câu 2 “cao chơi vơi ... “, thường hay sỉ âm “pha” (đọc cao). Muốn 
sửa phải đọc lại âm “son” để đựa vào đó đọc âm “pha”. 


BÀI 5 
Câu hỏi 
a. Tiết tấu khác với nhịp điệu ở chỗ nào? 
b. Tại sao xếp nhịp vào loại nhịp đơn? 
Bài tập 


a. Tìm hình tiết trong bài: 


136 


Hoà bình cho bé 


HUY TRẤN 


Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hoà. 


Hoà bình là tia nắng ấm thấm hồng môi bé - xinh 


Nhịp nhàng cùng cao tiếng hÁt tay vòng tay bé — ngoan. 


b. Bài ÄMƒ⁄a vui của Lưu Hữu Phước chuyển từ hình tiết tấu nào, sang hình 
tiết tấu nào? Chuyển tiết tấu như vậy có tác dụng gì? 
Mùa U0ui 
tìaitivdbš LƯU HỮU PHƯỚC 


Cùng nhau múa xung quanh vòng Vui cùng nhau múa đều. 


Nắm tay nhau bắt tay nhau Ta cùng vuiì múa — ca. 


__—# —=—-' 
5 —Ỳ —x —_z——_—_—)j 
¬—————--+——— 


Bắt tay nhau - bắt tay nhau - Vui còng nhau múa đều. 


137 


c. Tập đọc và chú ý sức hút của các âm có vạch: 


d. Hát và đánh phách bài: 
Bầu trời xanh 


NGUYỄN VĂN QUỲ 
Nhẹ nhàng - Trong sáng 


ắ 
—2——)_—`—x+x—_' L 1 —— ¬:.-_-h¬ 
ˆ 


Em yêu bầu trời xanh xanh yêu đám mây hông hồng. 


Em yêu lá cờ xinh xinh yâu cánh chừn trắng trắng. 


Em yêu bằu trời xanh xanh yêu cánh chìm hoà bình. 


Hướng dẫn tự học 


1. Để trả lời câu hỏi a, ta đọc kĩ phần giải thích ý nghĩa của tiết tấu nhịp 
điệu và trả lời câu hỏi tự đặt ra là nếu không có tiết tấu thì câu nhạc sẽ ra sao? 
Và không có nhịp điệu thì bài nhạc như thế nào? 


Mãu chốt để trả lời câu hỏi b là đơn vị phách của nhịp là gì, có thể phân 
chia làm mấy? 


138 


2. Để tìm hình tiết tấu của bài hát ta chỉ việc tách độ dài của âm ra khỏi 
độ cao của nó. Chỗ nào lặp lại thì đó là ranh giới của hình tiết tấu. Nếu chỉ 
gõ lên bàn mà không hát lời ca ta sẽ nhận ra ngay hình tiết tấu. Ta có thể một 
phần nào dựa vào câu, đoạn của lời ca để tìm hình tiết tấu. 


Với bài Mưa vui ta có thể dựa vào ý nghĩa lời ca để tìm hiểu tác dụng của 
việc chuyển tiết tấu hoặc có thể đặt câu hỏi là: nếu giữ nguyên hình tiết tấu 
cho bài thì hiệu quả sẽ như thế nào? 


3. Bài tập c là bài tập về cách đọc các âm động dựa vào âm tĩnh. Nó là bài 
cơ bản giúp ta đọc toàn bộ các âm “đô rê mi pha son la xi đố”. Do vậy ta nên 
tập kĩ và học thuộc. Có thể chía bài này ra làm 4 vế để tập. Vế đâu lấy “đô” 
làm điểm tựa, vế 2 lấy “son” làm điểm tựa, vế 3 lấy “mi” làm điểm tựa, vế 4 
lẫy “đô” làm điểm tựa. Ta phải luôn soát lại xem đọc điểm tựa có chính xác 
không rồi mới đọc tiếp các am khác trong vế. Đìmg đọc vội vã mà để sai. 


Bài tập này viết theo hình thức ca nông 4 bè, nghĩa là số người không hát 
cùng một lúc mà chia thành 4 nhóm hát nối tiếp thành nhiều bè chồng lên 
nhau tạo nên hoà thành nghe rất hấp dẫn. Cụ thể là sau khi học thuộc t2 tiến 
hành tập theo trình tự: Khi nhóm đầu hát đến nhịp 2 thì nhóm 2 bát đàu hát. 
Khi cả hai nhóm hát thêm 1 nhịp, thì nhóm 3 mới bất đầu vào. 


Khi cả 3 nhóm hát thêm I nhịp nữa thì nhóm 4 mới hát nhịp đầu. Cách tập 
này giúp ta đọc vững hơn và luyện tai nghe hát nhiều bè rất tốt. 


Bài Bầu rrời xanh giúp củng cố cách đọc 5 câm “đô rẻ mi lon la” và cách 
đánh phách với một chi tiết thêm là đánh phách _. Tiến hành tập như sau: 


- Dựa vào lời ca chia câu nhạc thành những vế nhỏ để tập: Em yêu bây trời 
xanh xanh/ yêu đám mây hồng hồng/ v.v... 


- Dựa vào thang 5 âm “đô rê mi son la” để đọc âm theo từng vế nhỏ: 
- Sau mỗi vế lại gảy đàn để kiểm tra đúng sai. 


- Vạch phách và vừa đọc vừa đưa tay theo. Đến chỗ có dấu nghỉ thì đọc 
“nhï”. Cụ thể là: la, la, mi, son, la, nhấc, la, nghỉ v.v... 


- Khi đọc chính xác cả vế mới bắt đầu ghép lời. Khi ghép lời có thể dùng 
dần để kiểm tra. 


139 


BÀI ó 
Câu hỏi 
a,. Neu điểm giống nhau và khác nhau giữa dấu nối và đấu luyến. 
b. Phương pháp xác định độ dài của từng âm trong vạch phách có tác 
dụng gì? 
Bài tập. 


a. Vạch phách đoạn nhạc sau: 


b. Tập đọc tiết tấu: 
J° 02g: (iải se 6 
Mông một lưỡi trai, mông hai lá lúa 


Mông ba câu liêm, mông bốn lưỡi liềm. 


....n 6. 


Mảng năm liềm giật rồi mông sáu thật trăng 


1 sài | cội l0: si và 


Chờ cho đến hôm rằm trăng sáng như gương 


(Bài tập Hát - Nhạc 4) 
c. Đọc và đánh phách (ứng dụng ) 


Năng sớm 
PHAN TRẦN BẢNG 


vườn một đoá hoa hồng. Long lạnh trên 


Lung linh trong 


140 


râm 


ca 


Cá tiếng chím 


§. 


sương đây 


cành giọt 


làng. 


Tiếng chuông ngân Ấm êm xóm 


l4. 


trong vòm 


ran 


à đánh phách: 


ức 7 âm) V 


điệu th 


ả0 


` 


d. Đọc (dựa v 


e. Tập hát: 


h 


^ 


É cây xơn 


z 


h 


Dân ca Hậu Giang 


cũng — xanh chím 


lá 


ì 


xanh th 


cây xanh 


ỉ 


Cá 


líu 


trên 


đậu 


bà. 


líu 


lọ là 


líu 


lo 


líu 


là 


lo 


141 


Inh ïd ơi 
Vui - Trong sáng Dân ca Thái 


hoa — hé cười Inh lá ơi $đO noọng — ơi. 


Hướng dẫn tự học 

1. Bài tập đọc tiết tấu: nên chia các câu thành vế như sau để dễ tập: 

Mông một lưỡi trai/mồng hai lá lúa 

Mỏng ba câu liêm/mồng bốn lưỡi liềm 

Mồng năm liềm giật/mồng sáu thật trăng 

Chờ cho đến hòm rằm/trang sáng như gương. 

Chú ý : 

- Vế 2 của câu 1 (chữ mồng) và vế 3 của câu (mồng) đưa tay lên. 

- Với các nốt J) ta đọc thém chữ “chấm”. Ví dụ: đọc tiết tấu của “mồng 
một lưỡi trai” ( : lãi bi ): 1 nhấc, 2, 3, 4 nhấc chấm hoặc mồng nhấc một 
lưới trai nhấc chấm. 

2. Bài Nắng sớm: Bài này có 4 câu, mỗi câu có vế đối xứng qua một trục, 
chỉ khác ở một chấm dôi ta có thể viết theo dạng đưới đây ( J = : )) để 
thấy sự mô phỏng: 


Ta có thể đọc vế 2 như vế 1, chỉ khác là nối 2 âm son làm một: (son sau 
bỏ s đi): Son son mi rê đô son on mi rẻ 


Đọc câu 2 tương tư như câu Ïl: 
Son son mi rẻ đô son on rm la 


Giữa câu 4 và càu 3 cũng có sự mô phỏng, chỉ khác nhau ở chỗ câu 4 có 
dấu chấm dôi. Ta lại có thể viết theo dạng nối để thấy điều đó. 


Câu 3: 


Đọc câu 4 như sau: 
Đố ố la son mi rê ê mi đồ. 


3. Bài tập d viết theo điệu thức 7 âm, đọc khó hơn, nên phải chia làm 4 
đoạn và viết lại như sau để tập dân cho dễ; 


143 


Trước tiền đọc âm đã (có đánh đàn để kiểm tra đúng sai) rồi mới 
đánh phách. 


4, Bài lí cây xanh chia thành những câu sau để đọc nhạc: Cái xây xanh 
xanh/ thì lá cũng xanh/ Chim đậu trên cành/ Chim hót líu lo/ Líu lo là líu lo/ 
Líu lo là líu lo. Cũng như những bài trước, ta đọc thuộc âm, đánh phách trơn 
tru rồi mới ghép lời theo từng vế đã chỉa. 


Hát bài ïnh lá ơi, ta đặc biệt chú ý những chữ có luyến, phải hát đủ 2 âm. 
Riêng chữ “ngời” luyến lên xuống phải ngất ngay. 


BÀI 7 
Bài tập 


a. Tìm đảo phách, nghịch phách trong bài sau và nêu tính chất bài hát: 


Lên non 
(Chèo cổ) 


Trèo lên trên nón ¡ ¡ ¡ tang tình tạng - tính Trào 


đường hăng hái, lên ta khéo lái con 


144 


D “` 
===<====:c..cc 
-ˆ————*—z —#——”——— 
———— `—“ 


đang bay liệng, con lại tha môi tỉnh tỉnh 


tổ lị Ỉ Ỉ HuÔÍ ` con l ỉ 


d. Hát và đánh phách: 
Chim sáo 
Dân ca Khơ-me (Nam Bộ) 


Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo - bay. Trong rừng cây 


Trong rừng cây xanh sáo tìm sáo thơm. Trong rừng cây 


145 


xanh sáo đùa sáo bay ngọi thơm đom boong ơi đàn chỉữm vui 
xanh tiếng đùa líu lo ngọt thơn đom boong ơi đàn chíữm vui 


bảy la la la la. 


Hướng dẫn tự học 


1. Ta có thể dựa một phân vào tiết tấu nhiều đảo phách, nghịch phách và 
một phần vào lời ca để nêu lên tính chất của bài hát bén non 


2. Muốn đọc được bài tập: 


- Trước hết, ta viết lại bài tập theo đạng: 


- Vạch phách rồi đọc coi như không dấu nối theo cách đã học: đô rê rê mi, 
pha pha son la ... 


- Đọc có đấu nối theo cách nhắc nguyên Am ở cuối âm tiết: đô rê ê mi, pha 
son on la, sĩ đô ò v.v... 


3. Bài tập c: Vạch phách luôn cầu 2 bè: 


146 


rồi gõ theo tiết tấu, tình: gõ vào mặt trống, chát: gõ vào cạnh trống. Cũng có 
thể vỗ vào một vật thể khác, như cái bàn chẳng hạn; tình: gõ tay phải vào mặt 
bàn, chát: gõ tay trái vào mật bàn. 


4. So với những bài trước, bài Chữn sáo đã vươn lên tầm cỡ cao hơn: tới 
nốt “mi”. Vậy hãy tập đọc mở rộng : 


 .===—==- 


rồi mới dựa vào đó để đọc bài. 


Phân bài thành từng vế nhỏ để tập. Chú ý đặc biệt những chỗ đảo phách: 
“bay” ;v. đọc đô, xuống, chấm, “bong ơ” ( nh đọc: rê, rẻ, xuống. 


Khi hát lời ca, chú ý những chỗ luyến xem một từ có đọc đủ và chính xác 
hai âm không? Cách hát hai chữ “sáo” trong câu đầu có khác nhau, đừng lầm 
lăn chữ sáo đầu hát luyến lên, chữ “'sáo” sau hát luyến xuống. Chữ “bay” của 
câu đầu cũng khác chữ “bay” của câu 2, chữ “bay” đầu hát mềm hơn do có 
luyến., hát bằng chữ “sáo” rồi luyến xuống. Chữ “bay” thứ hai có một âm 
ngắn hai phách rưỡi. 


BÀI 8 
Câu hỏi: 


a. Nhịp kép khác nhịp đơn ở điểm nào? 


Ố, 
g: 


b. Nếu chuyển đổi bài Làng tới của Văn Cao từ nhịp 


Làng tôi xanh báng tre từng tiếng chuông ban chiều tiếng chuông nhà thờ rung 


147 


như một số người đã làm thì vẫn đảm bảo và mất đi những yếu tố gì của 
âm nhạc, 

Bài tập 

a. Anh (chị) hãy ìm những chùm nốt trong bài hát sau. Xác định giá trị 
độ dài của những chùm nốt đó và tìm tí lệ so sánh với nốt cùng loại viết ở 
đạng bình thường. 

Mùa xuân làng lúa làng hoa 
(Trích) 
NGỌC KHUÊ 


đe. Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng 


148 


b. Đọc và đánh phách: 


Bài đọc thêm: 


VĂN CAO 


rưng. Đời đang vuì đồng quê yêu dấu bóng 


câu với con thuyền một dòng sông. Nhưng thôi rồi còn 


Đường ngập bao xương máu tơi bời vườn không nhà trống tàn hoang. 


149 


Hướng dẫn tự học 

1. Để trả lời câu hỏi b, ta tìm hiểu mối tương quan về độ dài giữa các âm 
trong từng bài để thấy sự giống nhau và tìm hiểu phách mạnh của mỗi bài 
nhấn vào những từ nào để thấy sự khác nhau và cách nhấn khác nhau sẽ đem 
lại những hiệu quả như thế nào. 

2. Làm bài tập a, trước hết phải tính giá trị thực của mỗi nhịp , nhịp nào 
có giá trị khác thường là nhịp đó có chùmg nốt và từ sự khác thường đó tính 
ra giá trị của chùm nốt để so sánh với giá trị của nốt tương ứng viết ở dạng 
thường. 

3. Bài tập c nhằm củng cố cách đọc các âm tĩnh và rải âm nốt từ “đô” đến 
“đố”. Ta có thể dựa vào những bài tập cũ để củng cố cách đọc độ cao, rồi vạch 
phách theo giá trị mỗi phách là I đẻ tập đánh phách : 


S'=—========ễ=== 


W V W V W V VVV 


4. Bài Làng ôi của Văn Cao là một bài hát rất nổi tiếng nói về làng quê 
Việt Nam những ngày kháng chiến chống Pháp. Giai điệu bài ca thật giản dị, 
mộc mạc, đảm thắm. Phần đầu miêu tả cảnh đẹp thanh bình của làng quê với 
những bóng tre mát rượi, những tiếng chuông chùa ngân nga... Giai điệu 
phần này được xây dựng chủ yếu trên âm tĩnh nên để học, đễ hát. Ta nên tập 
kĩ phần này. Phần 2 giai điệu chuyển khác đi để nói đến tội ác của bọn Pháp 
dày xéo, tần phá quê hương. Do vậy cách đọc các câu khó hơn: 


Khi đọc “xi” của hai chữ “đâu quê”, hướng về “đố” làm điểm tựa. Đọc pha 
của hai chữ “ngày giặc”, hướng về “mí” thì đễ chính xác hơn. 


150 


BÀI © 
Bài tập 
a. Vạch phách, đọc và phân biệt các liết tấu sau: 


b. Sau đây là tiết tấu những câu đầu của một bài hát cách mạng Việt Nam. 
Anh (hay chị) hãy đoán tên của bài hát: 


8520. 4)-J5g- 2 
j. 2/8 J d2 


c. Hát và đánh phách: 


Đi tới trường " 
ĐỨC BẰNG 


Từ nhà sàn xinh xẵn đõ. Chúng em ải tới 


Nghe véo vốn chỉ" hỏi hay Thật là hay — hay. 


151 


Hướng dân tự học 


1. Để đọc được các tiết tấu trong bài tập a, trước hết ta tập kĩ tiết tấu sau 
rồi đựa vào đó mà tập các tiết tấu của bài tập: 


. 8 mm mm———m—— __! ï 
`  — Á PKỊHIESEẠA__...... Nam Wwnm==Tx—- mxïx...H.__.._..._ 
mm. —n-nm |—- _—1 2=. =— 
` 2 ——L_.—_-_- —_  .—_} j_ „` _—- m. 


Khi đưa tay xuống ta đọc 2 âm, đưa tay lên 2 âm. Chú ý đưa tay đều và 
rải đều 4 âm trong một phách. Khi đã thật quen mới tập đọc. 


- Tiết tấu 1 theo cách nối 2 âm đầu và đọc: đồ ồ đồ đỏ rê v.v... 


'===== 


`—⁄ 
- Tiết tấu 2 theo cách nối 2 âm sau và đọc: đồ đồ đồ ö rê. 


_======= 


.. 
- Tiết tấu 3 theo cách nối 2 âm giữa và đọc : đồ đồ ô đố rê. 


_=-====- 


X.x⁄⁄ 
- Tiết tấu 4 theo cách nối 3 âm giữa và đọc : đồ ồ ồ đồ rê. 


`. 


Nhiều người hay đọc lầm tiết tấu ¿2 với NHI dầu chúng khác hẳn 
nhau., một đằng là âm đầu ngân đài pấp 3 âm sau một đằng là 2 âm có độ 
dài bằng nhau. Vậy phải chú ý gặp tiết tấu này. 


2. Trước khi đọc bài Đi (ới trường ta tập đọc mở tầm cữ giọng xuống tận 
nốt “son”, 


Có được âm chuẩn rồi, dựa vào đó để đọc từng 2 nhịp mội. 


152 


Bài hát thể hiện niềm vui của em học sinh vùng cao đang bước nhanh chân 
tới trường. Cách sử dụng âm dựa kết hợp với dấu nghỉ để tạo nên chất tươi 
vui, nhí nhảnh mang đậm đà màu sắc dân tộc, cho ta liên hệ đến nốt vuốt trên 
đàn tình của các cô gái Thái. Khi hát lời ca, ta đặc biệt chú ý tới các âm “nhà, 
cm, suối, véo”, đừng để mất âm và đừng lẫn độ cao của câu “lội xuống lại 
lên nương cao” với câu trước nó “chúng em đi tới trường nào”. 


BÀI 10 
Bài tập 


a. Dựa vào dấu nhắc lại, đọc lời ca theo đúng trình tự của bài nhạc. 


Quê em bên dòng sông Hậu 
TRẦN THANH PÔN 


Vuí tươi 


h 
JWT9Ọ ` _-_` —ÀN __—N 
J”4 VY 7E. T1 .WW-nmwnnnyas@ãaamasmaaannnaama 
ANIEN BGNNEENNR 
;,— —— 


Rừng dừa xinh xinh nghiêng nghiêng chào quê hương dòng nước xanh 
Trường của chúng em xanh như ngàn hoa tươì đàn bướm bay 


trôi lững lờ êm — ái. Đồng lúa mênh mông vàng — tươi 
quanh tung cánh xòe rực Tỡ. Như cánh chừn mang lời ca 


——*  -—__—~___— 
n =.=:.=.==—=...=.—.—..= 
_——„- | - 


Đây là quê hương em bao đời nay bông lúa thơm ngọt ngào. 
Đem tình thương bao la đẹp tươi cho tuổi thơ bay khắp muôn phương trời 


Ơi đất nước mến yêu của em. Theo năm tháng khắc sâu trong lòng 


153 


em. Biến lúa mướt xanh đồng quê sáng trong lòng em 


Một mại em lớn khôn dựng xây nước non quê hương thanh 


Hướng dẫn tự học 


1. Thực hiện bài tập a, ta lần theo đấu nhắc lại để đọc lời. Chú ý kiểm tra 
xem việc lắp ghép các đoạn lời ca có thuận nghĩa hay trục trặc? Sẽ có những 
đoạn lời nào được nhác lại? 


2. Bài tập b có những đoạn chạy liền bậc và những đoạn nhảy cách 3 bạc. 
Với những đoạn liền bậc (2 nhịp đầu và 2 nhịp cuối) ta dựa vào thang âm đã 
học để đọc. Với những đoạn nhảy bậc (những đoạn còn lại) ta không đọc 
ngay mà phải dựa vào các âm tĩnh và cả những âm lướt liền bậc để đọc cho 
chính xác. Mới đầu đọc có các âm thêm, sau bỏ âm thêm: 


154 


BÀI 1] 
Bài tập 
Hát với nhịp độ, sắc thái quy định: 
Chiếc đồng hồ 


VĂN NHÂN 
Vừa phải - Triu mến 


Tình tang tình tình tang tình đồng hồ kêu nghe tiếng thanh 


thanh. Kim con xinh  xiui quay gấp nhanh nhanh, Tính tang tình 


tang tình tang tính tình như khuyên em luân cố gắng học hành, 


Hướng dẫn ôn tập 


1. Có nhiều thuật ngữ về nhịp điệu, sác thái, chúng ta chỉ cần học thuộc 
một số thường gặp nhất. Để mở rộng chúng ta có thể tham khảo các sách 
nhạc lí cơ bản, trong đó chúng ta sẽ gặp các thuật ngữ sau: 


Accelerando Nhanh lên 

Adlib tắt của ad ]ibiiam Tuỳ ý 

AlI-to Allgretto Hơi nhanh 
APpasionato Say đấm 

Arnioso Như hát 

A tempo Theo nhịp cũ 
Brio Sinh động vui vẻ 
Calmato Yên tĩnh, êm ả 
Cantabile Du dương 

Con Với, một cách 


(con brio: với nhiệt tình) 


155 


156 


Concitato 
Da capo 
Delicato 
Disperato 
Dolce 
Dolore 
Elegante 
Enrgico 
Flebile 
razloco 
Grandioso 
Trato 
Ironico 
Lamentoso 
Legato 
Lugubre 
Maestoso 
Marcla 
Mezzo 


Molto 
Mosso 


Non 

Pastora Ìe 

Pesante 

Pizz (tắt của pizz icato} 
Poco, un poco 

Quasi 

Rall (tất của rallentendo) 
Reliogozo 

R[, rfz (tắt của rinforzando) 
Risoluto 

Rít (tắt của rinforzando) 


Bồi hồi 

Từ đầu 

Mềm mại 

Thất vọng 

êm ái 

Đau thương 

Duyên dáng 

Mạnh, dứt khoát 

Buồn bã 

Kiểu điểm 

Hùng vĩ, trang trọng 
Giận dữ 

Hài hước 

Buồn bã, than vấn 
Luyến 

Tang tóc 

Trang nghiêm 

Hành khúc 

Một nửa, hơi 

(mezze forte: hơi mạnh) 
Rất (molto adagìo: rất chạm) 
Tăng lên 

(piu mosso nhanh hơn) 
Không (non legato không luyến) 
Thôn đã 

Nặng nhọc 

Búng 

Hơi 

Như 

Chậm dân 

Mang tính chất tôn giáo 
Nhấn mạnh 

Đứt khoát 

Chậm dần 


Rubato Tuỳ ý thay đổi độ dài của âm 


Scherzo Vui hài 

Secco Ngấắt rời, khô khan 

Semprc Vẫn sắc thái đó 

Sf (tắt của sforzando) Rộ lên, nhấn mạnh cho nôi bật lên 
Smorzando Yếu và chậm đần 

Tenuto Gọn, ngắt (như đấu ) 

Veloce Nhanh, gấp gáp 

Violento Dữ dội 


Vivace rất nhanh, mức độ giữa allegro và presto 


2. Bài Chiếc đồng hỏ là một ca khúc thiếu niên nói lên tình cảm thân 
thương của các em đối với chiếc đồng hồ chăm chỉ cần mẫn. Nó đã đem lại 
cho các em niềm vui thích nhỏ đồng thời các em luôn học hành chăm chỉ, 
không để thời gian trôi đi vô ích. 


Trình bày bài này, ta phải thể hiện được tình cảm trìu mến của các em đối 
với chiếc đồng hồ nhỏ, xinh, không hát nhanh quá để nó trở thành vội vã, hấp 
tấp, cũng không chậm quá thành lề mềm, uể oải. Bài hát có 12 nhịp thì có tới 
8 nhịp mô phỏng âm thành chiếc đồng hồ. Bốn nhịp đầu, với dấu chấm ngát, 
cần được thực hiện ngắt, gọn, vui, vui như chính tiếng tích tắc của đồng hồ. 
Bốn nhịp sau (6, 7, 8, 9) vẫn là sự mô phỏng đó, nhưng với đường nét vươn 
lên rồi vòng xuống 


cho ta cảm nhận của cả vòng quay chiếc đồng hồ. 


Bài kết thúc với dấu nhỏ dân như muốn nói với ta lời tự nhủ của em bé. 
Nó như đi vào bên trong và sự quyết tâm trở nên sâu sắc, vững bền. 

Vậy để thể hiện được tình cảm của bài hát, ta phải hát toàn bài với nhịp 
độ vừa phải, tình cảm trìu mến. Những chữ “tình tang tỉnh” hát gọn, chắc và 
vui. Câu “Kim con xinh xinh quay gấp nhanh nhanh”: hát đúng tiết tấu, biểu 
hiện sự gấp gáp, thỏi thúc. Câu “tình tang, tính tang, tính tang, tính tình” là 
câu khó nhất về sắc thái, phải hát nhấn mạnh âm đầu rồi lướt nhẹ lên âm sau. 


Còn câu cuối: hát nhỏ dần từ chữ “như” tới chữ “hành”. 


157 


BÀI 12 
Bài tập 
a. Tìm phím la, son #, rêb, la#, la trên hình vẽ đàn oócgan. 


b. Hãy chỉ, hãy bấm vào đàn phita các nốt sau: 


——£———Y 
ECT— NEEEEEEEDEII FGEEODNEY--TEEEEEEE '72^WBGEEDSE) (SE5EGEDEEI 
—= 


pư——) ——____ 
c. Bản nhạc sau có bao nhiều nốt bị giảng. Đó là những nốt nào? 
lu con trong bão táp 


TRAI-CỐP-XKI 
Moderato 


Hướng dẫn tự học 


1. Bài tập a và b giúp ta làm quen với các nốt #, b trên đàn có bàn phím 
đen tráng và đàn ghita. Nó sẽ giúp ta đọc những âm khó, do vậy ta nên mở 
rộng bài tập để tìm hiểu thêm các nốt #, b ở vị trí khác. Đặc biệt với nốt xib 
và rêb là khó tìm trên đàn ghita. Ta không thể tìm xib trên dây rêb trên dây 
rê mà phải tìm ở dây khác. 

2. Bài tận c cần được ghi rõ nốt bị giáng nằm ở nhịp thứ mấy, tên là gì? 


3. Để làm bài tập d, trước tiên ta phải tính các quãng theo bậc cơ bản 
(nghiã là không có #, b) rồi mới thêm dấu hoá để tính tiếp. Nhới rằng, đấu # 
đặt ở âm gốc thì quãng đó sẽ hẹp đi, đặt ở âm ngọn, quãng sẽ rộng ra. Và 
đừng quên biểu thị cung bằng dấu \__„, nửa cung bằng dấu \ ⁄ 


158 


Ví dụ: 
đô rê = một cung 
`—Z 
đô# rê = nửa cung 
X⁄ 


đô  rê# = một cung rưỡi 
`“ 


BÀI 13 
Bài (ập 
a. Người ta thường nói: dân ca Việt Nam sử dụng nhiều âm điệu (cấu tạo 


bởi 2 am) quãng 2, 4, 7. Vậy anh (chị) hãy chỉ ra những quãng đó trong bản 
nhạc sau: 


Húi ru 
(Dân ca đồng bằng Bắc Bộ) 
Hơi nhanh 


đi, đế ai quét sạch y y. ấy mấy 


đi — ta khuyên gió y ấy mấy gió 


hỡi hỡi hỡi tình ru hỡi ra tình ru 


b. Hãy tìm quãng 3 hoà âm trong bài dân ca Pháp sau: 


Con chỉm non 


Vừa phải - Nhịp nhàng 


Bình mình lên có con chừn non hoà tiếng hót véo 


vơn hoà tiếng hót váo vơn giọng hót vui say sưa Này 


160 


chím ơi hót lên cho vang lời thản ái thiếi tha rộn vang 


tới chốn xa lòng mến — yêu quê nhà. 
c. Với nốt rê và rêb viết quãng giai điệu đi lên 4 Ð và 4+ 
đd. Với nốt đô, rê, mi viết quăng giai điệu đi xuống: 3t, 3T, 3+ 
đ. Ghi tên các quãng. 


h. Hãy tìm ví dụ về 2 quãng có số cung bằng nhau, nhưng tên khác nhau. 
Hướng dẫn tự học 


1. Bài tập a chỉ yêu cầu tìm các quãng 2, 4, 7 không phân biệt trưởng, thứ... 
Bài hát có nhiều nốt tô điểm, khi tính quãng ta lược bỏ những nốt đó đi. 
Ví dụ: đoạn “ấy mấy hỡi hời hời tình ru” lược bỏ thành: 


161 


2. Bài tập b chỉ đòi hỏi tìm các quãng 3 hợp âm. Vậy chỉ tìm ở những 
chùm nốt viết chồng lên nhau và cần xác định rõ: đó là quãng 3 gì. 

3. Các bước tiến hành làm bài tập c, d, đ, e, øg như sau: 

- Viết thêm nốt để xác định quãng mấy. 


- Dựa vào số cung để thêm dấu hoá vào nốt mới tìm ra. 

Ví dụ: Tìm quãng 3 tăng với âm gốc là son phải qua các bước: 

- Viết thêm âm xi để có quãng 3 

- Từ son đến xi là quãng 3T. Vậy phải thêm # vào xi để có quãng 3+ 

4. Bài tập h tiến hành theo 2 bước. 

- Tìm 1 quãng bất kì và tính số cung của nó. 

- Lấy I quãng khác cộng hay bớt 1/2 cung cho bằng số cung của 
quấng trước. 

Ví dụ : 

Lấy son xi : 2c = 3T 

- Tìm son đô: 2 € =4Ð, Vậy phải trừ đi 1/2 cung cho bằng quãng trước. 

4Ð mà bớt 1/2 cung sẽ thành 4. 

Vậy 3T = 4 


BÀI 14 
Bài tập 
a. Gam sau đây có phải là gam Son trưởng không? Tại sao? 
Son la xib đô rê mi pha# có gì giống và khác nhau? 
b. Viết hoá biểu của gam XĩT, XIbT, LaT;, LabT. 
c. Tìm quãng 2 thứ trong gam RếT và RêbE 
đ. Bài sau thuộc piong nào? 


1862 


Mùa thu diệu bỳ 
Nhạc: NGÔ THỊ KIM HOÀN 
Thơ: LÊ THU HIẾN 


Bao bù e” tự hỏi, mùa thu đến với di mùa 


em bao điêu hay. Mùa thu chím vút hót ca chào đón em tới trường. 
Hướng dân ôn tập 


1. Nắm được hệ thống các gam, chúng fa sẽ giải quyết được nhiều vấn đề: 
- Biết được giọng của bài hát để chuyển dịch sang giọng khác hát cho dễ. 


- Có cơ sở để học tiếp phàn hoà thanh rất cần thiết cho việc sử dụng một 
nhạc cụ đệm hát. 


- Dựa vào đó để tính quãng cho nhanh và chính xác. 


Khi biết mối tương quan về quãng của âm chủ với các âm khác trong gam 
Đô trưởng tự nhiên như sau: 


Xi: | 
| 
| 


| 3T 
4Ð 


163 


ta có thể tính các quãng bằng cách: đặt các quãng phải tìm vào vị trí âm gốc 
là âm chủ của gam trưởng là fìm ra ngay, không phải dài dòng. 


Ví dụ: Tìm quãng mi đô# 

- Đật vào gam mi trưởng, có mi đố# là quãng 6Ÿ 
Tìm quãng lab rê 

- Đặt vào gam lab trưởng, có lab rêb là quãng 4Ð 
Vậy lab - rê = quãng 4+ 


Do vậy ta phải chú ý học thật thuộc hệ thống các gam. Điều này có thể 
làm được dễ dàng bằng cách nắm vững những cách nhớ tắt được ghi trong 
phần chú ý của bài giảng. 

2. Bài tập a được giải quyết bằng cách đem so sánh giữa gam trơng bài tập 
với gam đô trưởng tự nhiên. 


3. Để biết một bài hát thuộc giọng nào, phải xem hoá biểu và âm cuối bài. 
Nếu hoá biểu và âm cuối trùng với hoá biểu và âm cuối của một gam nào đó 
đã học thì đó chính là giọng của nó. 


BÀI 15 
Bài tập 
a. Dịch bài nhạc sau đây sang giọng LaT 


Giọt mua 0à em bé 


QUANG HUẤN 


b. Bài 7 ¡ hót cùng chữmn thấp quá, nếu anh (chị) muốn tăng giọng lên 1 
cung nữa cho vừa giọng thì anh (chị) phải chuyển bài hát sang giọng gì và 
những nốt đầu của bài hát (2 nhịp đầu) sẽ là những nốt nào? 


Thị Mót cùng chưm 


VŨ TRỌNG TƯỜNG 
'— = =5 _—__—:_-.---| 


`" 
Fˆ'>.=——.— `... * ———_= — ___—-:':. 
là n_-————— ` ___ } TC ¬” *S—k` —E— |} _—_— —Ẻ])—¬ 
`. -Ẻ —— )È —+‡}—+—-zø—_—<=——#—}—+'} '> + —*>—Àk-x-e“— 


c. Dịch bằng mắt và đọc đoạn nhạc sau: 
Bài tập (Hát-Nhạc 3) 


Hướng dẫn tr học 


I. Để dịch giọng bài Giọ/ mưa và em bé sang laTt ta có thể đưa toàn bài 
lên một quãng 6T, hoặc hạ xuống 1 quãng 3t vì so giữa 2 âm chủ, ta có: 


——==—— 


¬ <© 
Si 
Trong trường hợp này, ta nên dịch xuống vì dựa vào khuông nhạc ta thấy 
chỉ phải xuống một đường hay một khe như vậy đỡ nhầm hơn. 


2. Ngược với bài tập trên là từ hai giọng cho sẵn tìm ra khoảng cách dịch 
giọng, bài tập b cho khoảng cách để tìm ra giọng mới. Khi làm, anh (chị) chú 
ý những nốt trầm là những nốt đễ nhầm. Phải quan niệm những đường kẻ phụ 
như những đường kẻ chính của khuông nhạc để dịch. Ví dụ: 


được coi như nằm ở khe, khi lên quãng 3 thì nó phải nằm ở khe trên: 


—====—== 


3. Muốn đọc bài tập c, phải địch sang giọng Đô trưởng. Khi nhìn đọc, ta 
dựa vào khuông nhạc, đọc ngay âm của giọng mới. Đây là một bài tập dễ, có 
thể dựa vào điệu thức 5 âm để đọc và nhớ chia thành nhiều vế nhỏ để đọc cho 
dễ: Hoa tươi thắm/ trên sân trường/ con bươm bướm nô đùa trong vườn. Đọc 
xong mỗi vế ghép lời ngay. 


166 


BÀI 1ó 
Bài tập 


1. Gam có ga# đô # son # là gam trưởng nào, gam thứ nào? Gam có xib 
mIb lab là pam trưởng nào, gam thứ nào? 


2. Bài 7iéng chuông và ngọn cờ của Phạm uyên có hai đoạn, mỗi đoạn có 

hoá biểu khác nhau, như vậy bài hát đã chuyển từ giọng nào sang giọng nào? 
Tiếng chuông uà ngọn cờ 

¿_ Nhịp đi X PHAM TUYÊN 


¬—'—+-—- =——_—- 

h mm ` 
_ 1} œ lẻ) Ì ` xé TY ` .vg— 
 — ——=—-: ' œ g-—òễẻ- ẰẶ ặjẰằẦ=.=_ 1 .--_= 


Trái đất thân yêu lòng chúng em biết bao tự hào. Một quả cầu đẹp 
Thế giới quanh em bừng sáng lên mỗi sớm bình mình. Bàn tay em điểm 


tươi lung linh giữa trời sao. Trái đấtchính là nhà bao gắn bó thiết 
tô cho trái đất đẹp xinh. Thế giới muốn hoà bình và chản ghát chiến 


tha, và bạn bè gần xa dây chínhgia đình của ta boong bính 
tranh. Cùng hòa chung Hếng hát chúng em có chụng niềm tìn. 


L_—.`_._— k.-|  —== L—|02- 2v —- —. To — 'Ê 
“^^ ————^ `} — 1A ¬* —Y_ 
_Ằằ«.c..._ #  l —|} “| #—$ _ x# |... =3 | 
ˆ-.=-.-- Lá _- ÖồẲứ.--—- —--—) 


lời 


c. Tập đọc 


d. Đọc theo hình thức Ca nông 3 bè 


đ. Tập hát 


Quê em, 


Nhạc: ĐỒ MẠNH THƯỜNG 
Thơ: THỊ NGỌC 


bay Hhanh là nhanh Nước soi bóng nghiêng hàng dừa 


E_ —_ ' `“ __ 
Il— | Ý ']— ^— _— ` |, w.H  #8ÐẰẶ | tá | 
:, __Ð__ 


Chỉm trên cành tre hòa cao tiếng hót. 


e. Bài đọc thêm 


168 


Quê hương tươi đẹp 
(Dân ca Việt Nam) 
Nhạc: GIÁP VĂN THẠCH 
Thơ: ĐỒ TRƯNG QUẦN 


Ánh trăng chiếm trên dòng sông khoan hò khoan 


Gió đua thuyền lưới trôi nhẹ nhàng — hò khoan 


Nhịp — chào đdụa hát lên câu khoan khoan đớ hò 


Quê hương ta bao tươi đẹp khoan hò khoan 


Hướng dẫn tự học 


1. Đoạn a và b của bài Tiếng chuông và ngọn cờ đều kết thúc bằng một 
nốt cùng tên mà hoá biểu lại khác nhau. Vậy, chúng thuộc hai giọng trưởng, 
thứ khác nhau. Đó là những giọng gì? 


2. Với gam thứ đọc theo hướng đi xuóng để chính xác hơn đọc lên. Vậy, 
nên đọc kĩ bài tập c, vì nó là chìa khoá cho bước đầu đọc giọng La thứ 
tự nhiên. 

3. Bài tập d: có thể tập một mình hay kết hợp với hai người khác hát 3 bè 
“đuổi” (ca - nông) để luyện tai nghe hoà thanh và tập cho khỏi lạc giọng. 
Cách hát: C hát đầu tiên, hết l nhịp thì B vào, hết 2 nhịp thì A vào, Cả A, B, 
C hát hết lượt lại quay lại từ đầu, hình thành những quãng 3 hoà quyện 
vào nhau. 


169 


4. Trước khi đọc bài Quê em, phải xác định bài hát thuộc giọng Đô trưởng 
hay La thứ tự nhiên,. Bài này thuộc giọng La thứ tự nhiên vậy phải dựa vào 
các âm ổn định “la đô mi” để đọc. Hai câu đầu và câu cuối dễ học vì phần 
lớn âm ở phách mạnh là âm ổn định. Riêng cuối câu 3 nốt rẻ ngân đài rơi vào 
phách mạnh, ta phải thận trọng để tránh sai, nhất là khi ghép lời. 


BÀI 17 
Bài tập 
a. Dịch giọng để đọc: 
Ngày mùa Uui 


Dân ca Thái 
Rộn ràng - Vui - Hơi nhanh Lời: HOÀNG LẦN 


Ngoài đồng lúa chín thơm. Con chìm hót trong vườn.  Nô 
Nhịp nhàng những bước chân... Vang ngân tiếng reo  cHời Ai 


mức trên đường vui thay bã công bao ngày mong - chờ. Hội 
gánh lúa về sân phơi nắng tươi cho màu tóc vàng. Hội 


mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hòa yêu thương Ngày 


mùa rộn ràng nơi - nơi — Có đâu vui nào vui  hơm. 


170 


b. Dịch giọng sang La thứ và Son thứ 


Quê hương 


Nhạc: GIÁP VĂN THẠCH 
Thơ: ĐỒ TRUNG QUẦN 


Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi 


bay. Quê hương là con điều biếc tuổi thơ con thà — trên 
3 


tạ — Y1 `—Dn 
h—z —®——e—-_-e ——-——-ae „. .=c—` Em. ;ö 
KƯỚJX5BĐZĐTLRIP- Hoan TnTBnIEBnNnBnnTmnNEERDNEEE ÝốÐ NGHHAV,NWSS.dam 
C —_—® œ@ì) «œ@Ặ  —__  Ƒÿ | 


đẳng. Quê hương là con đò — nhỏ. Em đdềm khua nước ven 


Xông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ 


về nón lá nghiêng che Quê hương là đêm trăng — tó, hoa 


cau rụng trắng ngoài thêm Quê hương mỗi người chỉ một như 


I7I 


nhớ sẽ không lớn nổi thành người, Quê.. — người 


c. Đọc giọng La thứ tự nhiên có dấu hoá bất thường. 


Hướng dẫn tự học 


Đọc những âm có dấu hoá bất thường khó chính xác. Do vậy phải luyện 
đọc từ từ. Trước hết phải đặt âm bị hoá vào giữa hai âm cách nhau một cung, 
trong đó có một âm trùng tên với âm bị hoá. Ví dụ: 


Trường hợp I: Son son# la 
Trường hợp 2: La laP son 


Đọc hai âm bên thật chính xác để làm mốc, đọc lại âm đầu rồi nhích lên 
nửa cung (trường hợp I) hoặc hạ xuống 1/2 cung (trường hợp 2) trước khi đọc 


172 


âm cuối. Điều quan trọng là khi đọc àm hoá ta phải có cảm giác như bị hút 
về âm tiếp theo. Đó là cách đọc theo cảm nhận giúp ta đọc chính xác các 
âm hoá. 


Hai bài tập c và d có hai chỗ khó, đó là nốt pha ở nhịp 5. Nó là âm không 
ồn định mà lại ngân dài. Đọc nó, ta không nên nâng cao giọng quá để trở 
thành son, mà phải hướng về âm mi. Tiết tấu ở nhịp thứ 15 cũng phải được 
chú ý. 


BÀI 18 
Càu hỏi 
a. Hình thức đồng ca và hợp xướng giống và khác nhau ở điểm nào? 
b. Người chí huy có vai trò quan trọng như thế nào đối với hợp xướng . 
c. Tư thế đánh nhịp của người chỉ huy phải như thế nào? 
Bài tập 
a. Đánh nhịp 2 phách 


Bài ca đt học 


TRẦN BẢNG 


Bình mình dâng lên ánh trên giọt sương lung linh. Đàn 


em xa xa khuất sau hàng cây cao cao. Ngày 


bướm phơi phới lưới trên cành hoa rung rinh Bảy chỉm xinh 
thăng tới đã thắm bao tình em thương yêu bùa nô tưng 


173 


chúng 


bước bướ 


đón 


cây xanh xanh. Chào 


xinh hót vang lùm 


nhịp 


Vang. 


ca 


vui 


tăng nắm !ay cùng 


Trường 


trường. 


tới 
tới 


chân 
cm 


mau bước nhanh 


nhanh có giáo đón 
b. Đánh nhịp 3 phách 


em 


trường. 


Đo 


Đuốt chim, 


Nhạc: VIỆT ANH 


Thơ: NHƯỢC THUY 


trằng nảy mầm xinh xui quá. Sáng 


Ruộng đỗ em mới 


ngày ra em thường trông thấy đàn chim đến phá Huơ huảy chỉm 


bay 


chim 


té 


à 


sậu 


sáo 


rí chào mào 


chim 


sẽ 


huây, huAay, huẩy chích chòe bay ải 


đi còn lại chữm chích chòe huáy, 


dưối đàn chữm bay - di 


Bay Äđ là bay 


nốt. 


174 


c. Đánh nhịp 4 phách 
Chim sáo 


Dân ca Khơ - me (Nam Bộ) 
j 
Nhanh - Vui 


ẩ 
NI 
P____ 1)  n;ÌÌ 


Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay Trong rừng cây 
Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm. Trong rừng cây 


xanh sáo đùa sáo bay. Ngọt thơm đom boong ơi dàn chỉm vui 
xanh tiếng đùa Hu 7 lo Ngọt thơm dom boong ơi đàn chỉữm vui 


bây la là la la. Trong rừng cây. 


d. Đánh nhịp bản nhạc nhiều bè. 


Hai em bé 
NGUYỄN LINH 


ˆ“ . 
Sôi nốt 


Hướng dẫn tự học 


1. Biết chỉ huy dàn đồng cao hay hợp xướng là một yêu cầu khá thiết thực 
đối với người giáo viên. Việc này được tiến hành trong những giờ dạy Hát- 
Nhạc nội khoá và cả những khi hoạt động ngoại khóa. Giáo trình đã cung cấp 
cho ta những kiến thức cơ bản vẻ chỉ huy. Song, muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, 
chúng ta nên tìm đọc thêm những sách viết về vấn đề này. Cuốn Cách dạy 
hát, chỉ huy, tổ chức và huấn luyện đội đồng ca của Diệp Lam. do Phạm 
Tuyên biên dịch được Nhà xuất bản Âm nhạc ấn hành năm 1960 là loại sách 
hướng dẫn phổ thông phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Cả ba phần của cuốn 
sách đều thiết thực với sự tìm hiểu của chúng ta, song nên độc kĩ nhất phần 
Kĩ thuật có bản (từ trưng 35 đến 55) để tìm hiểu sâu thêm bài học. 


Ta có thể tự tập bằng cách đứng chỉ huy trước gương. Điều khó không phải 
ở chỗ đường nét động tác có đẹp hay không mà ở chỗ phải nắm thật vững 
nhịp và ý đồ của tác giả để thể hiện được tình cảm sắc thái của tác phẩm. Ta 
có thể tập từ dễ tới khó. Đầu tiên là loại nhịp 2 phách rồi mới đến 3, 4 phách. 

2. Bài ca đi học thuộc 2 loại phách mà nốt lấy đà là} vậy phần chuẩn bị 
là một phách rưỡi. Bài hát thuộc loại hành khúc nên đòi hỏi động tác chỉ huy 
phải mạnh mẽ, đứt khoát. 


3. Mỗi nhịp š có 32 mà nhịp lấy đà có 1} vậy có 2 phách chuẩn bị. Với 
giá trị I phách là 1È hoặc 2.À là luôn kiểm tra trong khi đánh nhịp xem động 
tác đưa tay xuống có rơi vào đúng phách mạnh không? Với tính chất của bài 
hát, động tác của ta có thể mềm mại hơn so với bài trước. 


4. Bài Chừn sáo có 3 câu. ở cuối mỗi câu, ta có thể đếm 2, 3 rồi chuyển 
ngay sang câu sau. Với câu dầu có đảo phách nên khó hơn, nhưng ta vẫn có 
thể đếm như vậy cho nó rõ ràng đứt khoát khi chuyển câu. Ngoài bài này, nên 
tập thêm bài Em là bông hồng nhỏ của Trịnh Công Sơn (có in trong giáo 
trình) cũng thuộc loại nhịp 4 phách với tiết tấu gồm phần lớn nốt đen, là bài 
tập rất tốt cho những người mới học đánh nhịp. 

3. Bài hát Hai em bé của Nguyễn Linh là bài hát phức điệu, hai bè là hai 
giai điệu khác nhau hoàn toàn về tính chất. Bè trên với tiết tấu nhanh gọn, 
dựa trên âm hình [ ÊÏ miêu tả động tác em bé nhảy dây, bè dưới làm trái với 
những nốt trầm là hình ảnh em bé xay lúa. Hai bè kết hợp với nhau tạo nên 
bức tranh 2 em bé, một em chơi, một em lao động. Với chất liệu như vậy, 
chúng ta có thể xây dung bài hát thành bản hợp xướng, thiếu nhi, trình diễn 
đa dạng, đạt hiệu quả cao. Có thể 


176 


Lần thứ nhất, chỉ để nửa đội hợp xướng hát bè trên 
Lần thứ hai, thêm bè hai 
Lần thứ ba, hát theo hình thức ca - nông. 


L | II _—— 
ÿj—m——=e==”—Ì}Ì————C_-_—z_—#“—# z———]——=trx 
Lm ——  :..“za “ThS 

=— E—=—— 
' 


EE===<=======—= 


Lần thứ tư, một bè đệm cho hai bè đuổi 


Lần thứ tư: một bè đệm cho hai bè đuổi 


177 


Như vậy từ lần thứ hai trở đi, chúng ta đã phải chú ý nhắc nhở cho bè 2 
rồi bè 2 + bè 3 vào. Càng về cuối, càng trở nên sôi động, nên lưu ý khóng để 
nhịp bị cuốn hút, nhanh dần. Kết thúc, đãn 2 nhịp cuối để chấm đứt 


BÀI 19 
Câu hỏi 
a. Dân ca khác với ca khúc mới ở chỗ nào? 


b. Anh (hay chị) hãy kể tên một số bài dân ca được sử dụng cho thiếu nhĩ 
trong chương trình dạy môn Hát - Nhạc ở trường Tiểu học. 


c. Hãy kể tên một số làn điệu dân ca miền Bắc, miền Trung, miền Nam 
nước ta. 


Bài tập 


Anh (hay chị) hãy thử tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong bài dân ca rất nổi 
tiếng của chúng ta: 


178 


Cây trúc xinh 
(Dàn ca quan họ Bắc Ninh) 


Moderato grdaziss0 


Cáy trúc xinh tang tình là cây trúc mọc 


=—-=—= 
¬¬¬>¬>Š`—_—_—_¬3- Ÿ 


xinh tang tình là chị hai đứng, đứng - nơi 


Hướng dẫn tự học 


Phân tích bài Cáy frúc xinh, anh (chị) có thể nói cảm nhận của riêng mình 
qua bài hát. Trước hết nói về lời là điều đễ nhận, rồi nói đến nhạc. 

Có mối liên hệ gì giữa cây trúc và về đẹp của chị Hai? 

Cây trúc bên bờ ao gợi nên hình ảnh gì? 


Nét nhạc với 2 về giống nhau về tiết tấu lại đối nhau về trục cao độ rế-]a 
> < la-rế tạo nên hình ánh gì? 


Nốt xib trở thành xiŸ trong câu 2 (tạo nên cảm giác gì? 


Tại sao câu cuối nói về vẻ đẹp của chị Hai lại được nhác lại 2 lần cả nhạc 
lẫn lời? 


179 


BÀI 20 
Câu hồi 
a. Hãy so sánh những ưu thế trong diễn tấu nhạc cụ và giọng hát. 
b. Thế nào là dàn nhạc g1ao hưởng, dàn nhạc nhẹ? Chúng có gì khác nhau? 


c. Theo anh (chị) thì nhạc cụ nào thích hợp nhất với việc dạy Hát - Nhạc 
trên lớp và sinh hoạt khoá của thiếu nhi nói chung và riêng ở quê anh? 


d. Anh thích nhạc cụ nào nhất? Tại sao? 
Hướng dẫn tr học 


1. Câu hỏi a đòi hỏi fa tìm hiểu thế mạnh của loại nhạc hát và nhạc đàn. 
Do đó nên đi vào những yếu tố cơ bản của tác phẩm âm nhạc và tính năng 
của nhạc cu, của giọng hát, như âm vực, tâm cữ, (độ cao) và cá khả năng của 
(tiết tấu, nhịp độ ...) sự phong phú về màu sắc (âm sắc) và cả khả năng truyền 
cảm (giữa nhạc không lời và nhạc có lời). Có thể nhêu thêm sự bổ sung của 
hai thể loại nhạc hát và nhạc đàn để tạo nên sức mạnh của âm nhạc. Và cũng 
có thể đặt vấn để mang bản nhạc đàn ra hát có được không? Nếu chỉ đàn đúng 
như một bài hát thông thường thì hiệu quả diễn tấu sẽ giảm về những phương 
điện gì? 

2. Để trả lời câu hỏi b, trước hết phát biểu sự khác nhau vẻ hình thức (là 
diều đễ nhận thấy) giữa dàn nhạc giao hưởng và đàn nhạc nhẹ (về số lượng 
nhạc cụ, về âm sắc, về cách trình diễn v.v...) rồi đến nội dung (những bản 
nhạc với nội dung, với tính chất như thế nào thì thích hợp hơn với cách trình 
diễn của một trong hai loại đàn nhạc? ...). 


3. Cau hỏi 3 đi vào nghiệp vụ của người giáo viên tiểu học. Do đó trả lời 
nên chú ý tới đặc thù của công việc như : 


-Dạy một đối tượng đông và hiếu động: 


-Vừa phải nói, phải hát (và cả viết nữa) trong khi dạy ... và cũng phải chú 
ý đến cả những điều kiện vật chất như nguồn điện, kinh phí v.v... 


180 


BÀI 2] 

Câu hỏi 

a. Theo anh (chị) thì nhạc cụ Việt Nam có những nét gì độc đáo? 

b. Có một số cải tiến đối với nhạc cụ dân tộc như thêm nhạc cụ có âm 
trầm, thay đổi tư thế biểu diễn dần bầu, nhị (trước kia, khì diễn tấu, nhạc công 
để hộp đàn lên chân trái, nay để đàn lên trên giá ...) Như vậy có tác dụng gì? 

c. Vi-ô-lông và nhị có những điểm gì giống và khác nhau. 

d. Sáo tây (phluýt) và sáo ta giống và khác nhau ở điểm nào? 

đ. Anh (ch) thích nhạc cụ dân tộc nào nhất? Vì sao? 

Hướng dẫn tự học 

I. Phải có nhiều nét độc đáo mới tạo nên bản sắc của mỗi dân tộc. Ở đây 
trả lời câu hỏi a chỉ cần nêu lên những nét chính về cấu tạo của nhạc cụ, về 
âm sắc và hiệu quả điễn tấu của nõ. 

2. Mỗi một cái tiến đều nhằm khác phục những nhược điểm, thiếu sót. 
Vậy qua câu hỏi b, ta tìm hiểu xem người ta đã thêm nhạc cụ trầm vào dàn 
nhạc dân tộc để khắc phục nhược điểm gì? Còn vẻ tư thế biểu diễn thì vì đây 
là một hoạt động nghệ thuật, nó đòi hỏi nhiều mặt: 

Vững vàng 

Thoải mái, dễ đàn 

Trông đẹp mắt... 

Nên tìm hiểu xem tư thế cũ (ngồi xổm, co chân trái) và tư thế mới (để đàn 
trên giá), tư thế nào đáp ứng được những yêu cầu trên? 

3. Đàn vi-ô-lông và nhị cùng thuộc bộ đây (có người còn gọi vui vi-ô-lông 
là “nhị tây” nên có những điểm giống nhau (về chức năng, cách phát âm, âm 
sắc ...), nhưng có khác nhau về hình thức, điều này để nhận biết qua quan sát 
phim ảnh, sách báo, anh (chị) có thể quan sát để phát biểu. Có thể tìm đọc 
câu chuyện âm nhạc “Những câu hỏi của bé Nam” trong sách Hát-Nhạc 4 để 
biết thêm về vấn đề này. 

4. Anh (chị) tìm hiểu thêm về: 

Chất liệu chế tạo nhạc cụ 

Số lẽ phím 

Âm sắc 
của phluýt (sáo tây) và sáo tre (sáo ta) để trả lời câu hỏi d. 


BÀI 22 
Càu hỏi 
a. Thể loại và hình thức âm nhạc khác nhau như thế nào? 
b. Chúng ta học thể loại và hình thức âm nhạc để làm gì? 


c. Anh (chị) thử sơ bộ tìm hiểu xem bài Như có Bác trong ngày vui đại 
tháng của Phạm Tuyên có mấy đoạn và thuộc thể loại nào? 


Như có bác trong ngày đại thẳng 
PHẠM TUYỂN 


Nhanh — Phản khởi 


Nhụ có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng lời Bác nay 


F—T 1. "¬—R—h"—kRr—=z 
Ế F—†-—————` 
sứ: ——¬ 


công. Việt — Nam ! Hỗ Chí Minh ! Việt 


Nam ! Hà — Chí Minh ! Việi —ˆ Nam ! Hà Chí 


182 


Hướng dân tự học 


1. Việc xác định thể loại và hình thức để phân tích một tác phẩm là một 
việc làm khó, đòi hỏi sự học tập, nghiên cứu, bên bỉ, kiên trì. Song để hiểu 
nó ta cũng có thể phát biểu những cảm nhận ban đâu: 


- Muốn biết thể loại, ta có thể dựa vào phương thức trình diễn (hát hay 
đàn), vào độ dài của tác phẩm, vào tính chất của nó v.v... 


- Còn về hình thức, ở đây, có thể bước đầu dựa vào âm hình tiết tấu, kết 
hợp với lời ca thể hiện sự chuyển mạch, chuyển ý mà xác định đoạn của 
tác phẩm. 


Bài Như có Bác trong ngày đại thắng thể hiện rất rõ nét những đặc điểm 
trên, ta bước đầu gắng thử phân tích. 


2. Để giúp hiểu thêm về thể loại, ta đọc một số bài trích trong cuốn: “Kiến 
thức môn hát nhạc phổ thông” dùng cho giáo viên tiểu học và trung học của 
các tác giả Trần Cường, Hàn Ngọc Bích, Cao Minh Khanh. 


*Ôtôriô thanh xướng kịch 


Ôtôriô là một thể loại tác phẩm nhạc lớn viết cho đơn ca, hợp xướng và 
đàn nhạc giao hưởng thường viết dựa trên nội dung chủ đề một chuyện kịch 
nhưng không trình diễn như hình thức sân khấu kịch mà bằng hình thức biểu 
diễn âm nhạc. 

Như vậy ôratôriô là một loại kịch bằng âm nhạc đùng giọng hát và dàn 
nhạc để kể chuyện. 


Ôtôriô xuất hiện gần như đồng thời với loại đại hợp xướng (Cantate) và 
nhạc kịch (opera) vào khoảng giưã các thế kỉ XVI và XVII, có cấu trúc gần 
gũi với chúng bằng cách sử dụng các aria và recitativo. So với các cantate, 
ôratôriô có tầm vóc lớn hơn so với tính kịch anh hùng ca và sự phát triển rộng 
lớn của chủ đẻ. So với opera, ôratôriô nổi trội hơn ở các yếu tố trần thuật và 
sự phát triển liên tục của tính kịch. 


Ôtôriô có nguồn gốc phát triển từ những bài hát ngợi ca, trữ tình có tên 
gọi là Laura, được biểu diễn rộng rãi ở Roma từ thế kí XVI. Xưa kia ở các tu 
viện Thiên chúa giáo thường diễn ra các buổi tụ hội tại gian phòng lớn để 
ngâm xướng và giải thích Kính thánh, đàm đạo về “Cứu rỗi linh hồn”. Phòng 
lớn này được gọi là ô (từ gốc La tính có nghĩa là nói). Để tăng cường thêm 


183 


hiệu quả của việc truyền giáo, thay vì phán giải một cách khô khan các giáo 
lí, người ta đã âm nhạc hoá việc làm này bằng cách đưa vào sử dụng các giai 
điệu của Laura và từ đó đần dần dẫn tới sự hình thành thể loại thanh nhạc 
mang tên ôratôr1Ô. 

Với ôratôrtô đầu tiên “Diễn tích về thể xác và tâm linh” của Emilio 
Cavaliert (Italia) sáng tác 1910 được biểu diễn đưới dạng sân khấu kịch. 
Nhưng không lâu, ôratôriô đã dần bỏ các yếu tố trình diễn sân khấu để tránh 
vào các sự kiện bề ngoài, nhằm đi sâu vào những ý nghĩa triết lí nội tại. 
Giacomo Carissimi là bậc thầy lỗi lạc về ôratôriô thế kỉ XVII. Ông đã sáng 
tác những vở như “Salormon xử kiện” “JI-ef-tai” (1964) và những vở khác hát 
bằng tiếng La tính trên các chủ đẻ Kinh thánh. Sau này ôratôriô đã mở rộng 
ra các đề tài đời thường và hát bằng tiếng Iralia thông dụng và A.Stradelia đã 
viết sáu vở ðratôriô xuất sắc về loại này. 


Vào những năm 30, 40 thế ki XVIII, tại Vương quốc Ánh Handel đã sáng 
tác những vở ôratôriô hoành tráng, mẫu mực cổ điển với ưu thế của dàn hợp 
xướng. Những ôratôrtô anh hùng ca truyền thuyết trích từ Kinh thánh như: 
“Người Do Thái ở Ai Cập ` (1738) “Jephtha” (1752)... trong đó có vai trò 
quần chúng là những gương mặt nhân vật chính. Handel cũng viết nhiều vở 
ôratôriô sử dụng những đề tài cổ tích huyền thoại. 

Ở J.Haydn đã viết những 6ratôriô mẫu mực điển hình về thể loại miêu tả 


như các vở “Đứng sáng tạo thế giới” (1198) “Bốn mùa ”. Trong các tác phẩm 
ôratôriô của thế kỉ 19 nổi lên sáng tác của Mendelssohn, BerHoz, Listz, 


Dovorak, Schumamn. 


Trong âm nhạc đương đại, ôratôriô vẫn được sử dụng và phát triển rộng 
rãi. Các nhạc sĩ đã sáng tác các tác phẩm đồ sộ của thanh nhạc và đàn nhạc 
giao hưởng đi vào các đề tài khác nhau về các sự kiện lịch sử cũng như các 
đề tài có tính thời sự như ôratôriô “Bài ca về rừng”, của D.Shostakovitch, 
“Bảo vệ hoà bình " của Prokflev ... 

Ở Việt Nam, công chúng cũng được thưởng thức vở ôratôriô của các tác 
giả ĐÐmf Linh: ôratôriô '”guyên Văn Trồi”, Định Quang Hợp: ôratôriô ” Lửa 
và hoa” trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội với sự trình diễn của các nghệ sĩ 
Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. 


184 


*Sérénade (Khúc nhạc chiều) 


Sérénade là khúc nhạc ban chiều, được biểu diễn ở ngoài trời vào buổi 
chiều tương phản với loại Aubade - khúc nhạc buổi sáng. 


Trong nghĩa hẹp của nó, Sưénade được biểu diễn bằng giọng hát và nhạc 
cụ vào buổi chiều, ở ngoài trời, dưới cửa số của một người nào đó (phần lớn 
là giới nữ), để tôn vinh họ: chàng ca sĩ với cây đàn mandoline trong bản 
Sưrénade ở Don Giovanm của Mozart. Cùng loại đó với tên gọi bằng tiếng 
Đức là Standchen được Schubett sáng tác, khi là một giọng hát với pi-a-nô 
bản Sưrénade nổi tiếng số 4 (d 957) với lời thơ của Rellstab. Khi là một giọng 
nữ với bộ tứ thanh nhạc (D 920) với lời thơ của Grillparger. 


Vào các năm từ 1773-1779 Sưrénade đã từng xuất hiện như một bà hoàng 
Oai vệ trong loại tác phẩm cho dàn nhạc nhưng sự thăng tiến của thể loại sym- 
phonie đã ngăn chặn bước đường của nó. vốn có một cấu trúc không xác định 
và có một vị trí thượng lưu trong xã hôi. Loại Sưrénade khí nhạc, đối với 
Mozart trong những năm ở Vienne (“Bản nhạc xinh xắn buổi tối” cho ngũ tấu 
dây) với chàng Bết-tho-ven trẻ tuổi (Trío cho đàn dây “op 8”), trio cho loại 
nhạc tính phòng giãi bày tâm sự trìu mến. 


*Ouverture (Khúc nhạc mở đầu) 


Ouverture là tác phẩm viết cho dàn nhạc, trình bày mở đầu các buổi diễn 
opera, ballet, ôraôriô, kịch ... Cũng có loại Ouverture chuẩn bị trước khán giả, 
thính giả nhứng tình huống chính, đưa dân mọi người vào không khí vở 
opera, ballet mà nó giới thiệu, nhưng cũng không ít trường hợp Ouverture 
được xây dung hoàn thiệu bằng chất liêu âm nhạc riêng. Các Ouverture mẫu 
mực nối tiếng là bản nhạc viết cho các opera “Đông Gioăng” “Fi-đê-li-ô”, 
“Lê-ô-no”, “Rút-xian và Lú-mi-la”, “Hoàng tử l-go”" và các Ouverture của 
Bethoven viết cho kịch “Et-mông”, “Cô-ri-ô-lan ". 


Từ thế kỉ XIX, Ouverture độc lập có vị trí nổi bật trong nên âm nhạc giao 
hưởng nhất là trong thể loại Am nhạc có chương trình (musique à pro- 
grarnme). Các Quverture “Giác mộng đêm hè ” của Mendelssohn. “Romeo và 
Jliette” của Trai-cốp-xki, “Mùa thu'” là những tác phẩm nổi tiếng về 
loại này. 


Việt Nam, công chúng được thưởng thức Ouverture “Thống lợi tỉnh yêu 
Tổ quốc ” của Nguyễn Đình Tấn. Ouverture “Chào mừng” của Trọng Bằng. 


185 


*Công-xéc-tô (concerfo) 


Công-xéc-tô là tác phẩm âm nhạc có tính chất kĩ xảo điêu luyện viết cho 
một (hoặc hai, ba) nhạc cụ diễn tấu với đàn nhạc, thường có hình thức liên 
khúc xô - nát. 


Về cơ bản, Công-xéc-tô được xây dung trên nguyên tắc so sánh, tranh đua 
giữa các nhạc cụ với đàn nhạc. Trong các mẫu mực, Công-xéc-tô cổ điển có 
đặc tính bộc lộ chói sáng những khả nãng của nhạc cụ độc tấu, phô bày mọi 
khía cạnh diễn xuất ưu việt của những nghệ sĩ độc tấu, tài năng, kì diệu, sự 
chinh phục khám phá hình tượng nghệ thuật của nội dung tác phẩm. 

Theo thường lệ Công-xéc-tô thường bao gồm ba chương nhạc: 


Chương I: Có nhịp điệu nhanh, mang nhiều kịch tính được viết theo hình 
thức Allegro-xônát. 


Chương II: Chậm và trữ tình. 


Chương II]: Rất nhanh thường viết theo hình thức Ròng đô - xônát. 
Thường trước khi kết thúc chương I (đôi khi cả các chương khác) xuất hiện 
một đoạn nhạc đơn tấu không có sự tham gia của dàn nhạc. Ở đây, người độc 
tấu phát huy mọi tài năng Kĩ điệu của mình, âm nhạc mang tính ứng tác được 
khai thác ở các chủ đề đã được trình bày. Phần nhạc này có tên gọi là 
Cadenza. 


Đôi khi cũng gặp những bản Còng-xéc-tô 2, 4, 5 hoặc chỉ có một chương. 


Còn có những hình thức Công-xéc-tô riềng cho tập thể một nhạc cụ một 
đàn nhạc không nhạc tham gia và cho cả dàn nhạc (Công-xéc-tô grôt xô). 
Nhưng bản Công-xéc-tô viết cho vi-ô-lông, độc tấu với đàn nhạc kiểu 3 
chương được A. vivandi và Bắc viết cho vi-ô-lông, claviê. Các mẫu rực 
Công-xéc-tô cổ điển viết cho viôlông-piano và các nhạc cụ khác được Mô-da 
khẳng định và Bết-tho-ven phát triển phong phú. Từ giữa thế kỉ XIX, loại 
Công-xéc-tô với ưu thế bè độc tấu đã ngày càng đẩy lui loại Công-xếc-tô giao 
hưởng hoá. 

Ở Việt Nam, chúng ta đã từng được nghe một số bản Công-xéc-tô nối 
tiếng thế giới của Mô-da, Bết-tô-ven, Men-đen-xon. Trai-cốp-xki. Rắc-ma- 
nhi-nốp viết cho vi-ô-lỏng, pi-a-nô, ph-luýt, vi-ô-lông-xen ... do các nghệ sĩ 
độc tấu thế giới đến Việt Nam trình diễn với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam 
và Dàn nhạc Giao hưởng của Nhạc viện Hà Nội. 


186 


BAI 23 
Câu hỏi 
a. Hãy nói về vai trò của âm nhạc thiếu nhi trong đời sống tình thần của 
các em. 


b. Hãy kể tên một vài bài hát thiếu nhi trong chương tình Hát-Nhạc của 
lớp mà anh (chị) đang phụ trách. Nhứng bài hát nào được học sinh thích? 
Không thích bài hát nào? 


c. Hãy kể tên một vài bài hát thiếu nhi nước ngoài, vài bài dân ca lời cổ, 
vài ca khúc thiếu nhì mang àm hưởng dân ca mà anh (chị) biết. 

đ. Ánh (chị) thích bài hát thiếu nhĩ nào nhất? Tại sao? 

e. Anh (chị) hãy phát biểu những nhận xét của mình về bài hát Có và mẹ 


của Phạm Tuyên. 


Cô uà mẹ 


PHẠM TUYẾN 


Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo 


như — mẹ hiên. Cô và Mẹ là hai cô — giáo. 


———_——— I 
lS——#——”——_———] "———— 
`" —- TŠốẶ kẽ | h"— —=---'-- :|---—-..—.'|| 

Mẹ và Co — đấu hai mẹ hiên. 


Hướng dân tự học 

Để phát biểu nhận xét về một tác phẩm âm nhạc ta nên đi tuần tự từ nhạc 
(với những yếu tố cấu thành của nó như giai điệu, tiết tấu, cấu trúc ...) rồi đến 
lời ca (ngôn ngữ, hình ảnh ...) và cuối cùng là sự kết hợp của nhạc và lời (để 
khắc hoa hình tượng). 


187 


Cụ thể với Có và mẹ có thể phát biểu: 

- Giai điêu có hay, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ không? Có để hát không? 
(giai điệu có dùng nhiều quãng nhảy, có trục trặc không? Tầm cỡ có cao quá 
so với lứa tuổi không?). 

- Để thống nhất hình ảnh Mẹ và Cô tác giả có dùng mội âm hình tiết tấu 
cho toàn bài không Cấu trúc của bài hát nhỏ xinh như một đồ chơi mẫu giáo 
hay dài đồng, khó tiết thu. 

- Lời của bài mộc mạc: giản dị, dễ hiểu hay bóng bảy, trữ tình? 

- Lời và nhạc có kết hợp nhuần nhuyễn, dễ hát hay gượng ép về dấu giọng? 

- Để làm nổi bật hai hình ảnh rất gắn bó và thân thương là Mẹ và Cô tác 

nø những biện pháp gì? (so sánh, kết hợp...). 


BÀI 24 

1. Mô-da và Bết-tô-ven có những đóng góp gì vào nền âm nhạc cổ điển? 

2. Theo anh (chị) thì vì sao những tác phẩm của họ có giá trị trường tồn 
như vậy? 

3. Anh (chị) đã được nghe hoặc biết bản nhạc nào của một trong hai nhạc 
sĩ vĩ đại này? Nếu nghe rồi mà chưa cảm nhận được cái hay của tác phẩm thì 
anh (chị) hãy nêu nguyên nhân? 

4. Ngoài cấc nhạc sĩ trên anh (chị) còn biết danh nhân âm nhạc thế giới 
nào? Hãy nêu tên và tác phẩm của họ, nếu biết. 

Hướng dẫn tự học 

1. Nói đến chủ nghĩa cổ điển trong âm nhạc là người ta nhắc đến Mô-da 
và Bết-tô-ven là những người đặt nền tắng cho nó. Như vậy, sự đóng góp của 
họ rất lớn lao. Trước hết ta kế về số lượng tác phẩm, sắp xếp theo các thể loại 
đã được học trong các bài trước. Tiếp đó là những đóng góp về nội dung tư 
tưởng và nghệ thuật nếu như ta thấy được. 


188 


2. Nghe một tác phẩm âm nhạc cổ điển có giá trị mà ta không cảm nhận 
được cái hay của nó là do nhiều nguyên nhân. Song chủ yếu vẫn là nguyên 
nhân chủ quan. Anh (chị) hãy phân tích và rút ra kết luận cho sự thiếu hụt 
này và hướng phấn đấu để khắc phục. 


3. Có nhiều sách viết về ''thần đồng am nhạc Mô-đa” vẻ “thiên tài Bét-tò- 
ven”. Ta nên tìm đọc đề hiểu kĩ hơn, đồng thời có thêm tư liệu bổ sung cho 
việc giảng dạy môn Hát-Nhạc sinh động hơn, hiệu quả hơn, nhằm giúp các 
em mở rộng kiến thức và qua đó càng thêm yêu thích môn Hát-Nhạc. Nếu là 
truyện viết cho các em thì rất tốt. Ví dụ: 


MÔ-DA ĐÂY RỒI 


Ở nước áo xưa, trên đất Sandbua đã sinh ra một thần đồng âm nhạc tên là 
Vôn-găng ÀA-mê-đê Mô-da. Bố mẹ là một nhạc sĩ có tài, yêu nghẻ và rất quan 
tâm nuôi dạy con nên bé Mô-da lớn lên như một bông hoa xinh xắn, hấp dẫn 
giữa thành phố tràn đầy sang nhạc của hai dân tộc Đức và Ý. 


Nhân dân gọi em là “thần đồng” cũng phải vì có ai nhỏ thế mà đã chơi đàn 
giỏi và sáng tác được bản nhạc đài và khó như vậy đâu? Đặc biệt, Mô-da có 
đôi (ai thật tuyệt diệu! Nhân dân ở đây đã kể rằng em rất thích lắng nghe 
những âm thanh sống động quanh mình, thậm chs tiếng khóc của Tôm-ma- 
sô là bạn em cũng được em quan tâm đến. Có lần, chẳng hiểu Tom-ma-số 
nghịch ngợm gì mà bị mẹ đánh đau lắm, khóc ré lên! Mô-da đứng thập thò 
ngoài cửa, nhòm vào.Bố mẹ gọi mấy lần mà chẳng chịu vẻ. Cuối cùng ông 
phải đến tận nơi, hồi tại sao không về thì em trả lời: “Con chờ mãi mà chẳng 
thấy bạn khóc đến nốt pha”. Lúc này thì khong chỉ có bạn Tô-ma-sô khốc mà 
bố cũng khóc, mắt ông đỏ hoe vì sung sướng. 


Rất nhiều người thích hoà với chú bé nhạc sĩ tí hon tài ba này, kể cả những 
người lớn là bạn của bố! Có một lần, bác Xác-ne vừa giở đàn vi-ô-loong ra, 
chưa kịp hoà nhạc, mới bong lên vài tiếng thì Mô-da đã nói ngay: “Đàn bác 
hôm nay bị tụt 1⁄4 cung rồi” Ai mà tín được? Nhưng cung so với buổi hoà 
nhạc lần trước thật? 


Tiếng tăm của Mô-da ngày càng toả rộng, lấy lừng. Ai cũng muốn được 
nghe Mô-da đàn, được xem Mô-da biểu diễn. Phấn khởi thật, nhưng cũng vì 
vậy mà đi đâu Mô-da cũng phải dấu mặt dấu tên, để khỏi bị người hâm mộ 
quấy rÂy. 

Lần ấy, đến Béc-lanh, vào một quán hàng cơm bên đường, Mô-da hỏi một 


thanh niên: 


189 


Tất cả những người đứng xem giật mình, ngạc nhiên, cuối cùng vỗ tay ran 
thần phục tài năng và trí thông minh của chú nhạc sĩ tí hon. 


Thế đấy, các em ạ! Chắc là cái mũi của Mô-da cao hơn mũi của chúng 
mình các em nhỉ? 


Hải Phượng 


ĐĂNG TRÍ 


Khi quá tập trung vào một vấn đề gì đó, người ta có thể trở lên đãng trí và 
đôi khi có những hành động nực cười, có đúng vậy không các em? Như nhà 
soạn nhạc vĩ đại Bết-tô-ven chăng hạn. Để có những tác phẩm âm nhạc vô 
cùng quý giá để lại cho đời , ông đã đồn hết tâm trí của mình vào sáng tác, 
nhiều khi quên cả thế giới xung quanh, thậm chí quên cả chính mình! Người 
ta kể lại rằng: Có một lần vào quán ăn, ông gọi người hầu bàn mang thức ăn. 
Trong khi chờ đợi, một tứ nhạc nảy ra ngay tại chỗ. Người hầu bàn vốn biết 
ông là một nhạc sĩ nên thận trọng, không mang thức ăn ra ngay để ông được 
yên tĩnh viết nhạc. 


Nửa giờ sau, viết xong, ngắng lên thấy bàn không có gì, tưởng là mình đã 
ãn xong, bát đĩa đọn đi rồi, Bết-tô-ven gọi người hầu bàn để...thanh toán tiền! 


Văn Nhân 


BAI 25 - 2ó 
Câu hỏi 
a. Hãy nói về vị trí và vai trò của phương pháp dạy âm nhạc trong việc 
truyền thụ kiến thức cho học sinh tiểu học. 


b. Anh (chị) có nhận xét gì về nội dung, chương trình môn Hát - Nhạc ở 
một lớp mà anh (chị) biết? 


c. Có gì khác giữa phương pháp giảng dạy âm nhạc một bộ môn nghệ 
thuật và phương pháp giảng dạy môn khoa học cơ bản như Toán chẳng hạn? 


19I 


d. Sau đây là nội dung bài 5 dạy Hát-Nhạc lớp I. Anh (chỤ) hãy soạn giáo 
án cho tiết đạy này. 


Bài 5: 
Hát ôn bài Cô ?⁄ 


Đọc và hát ôn nhạc và lời bài 3. 


Trời mùa - thu bát ngát xanh mặt — hà 
thu xanh bát  ngát xanh. Tiếng chữn ca 


hoà trong gió nắng thu hanh hanh vàng bên — bờ. 
- Tập hát (lời L) bài: 


Tiếng trống đêm trăng 


lên em hát khúc ca Dưới únh trăng vàng nói xanh bao 
lên em muốn chú nghe, Chú sao chơi hoài để — trâu ăn 


la Tùng tùng tùng từng tùng tùng tùng tùng chèng. Náo nức múa 
rông. Chú có thấy 


192 


reo nhìn trăng lên cao vui rước đèn sao tiếng trống rền trăng 
không đẳng quê bao - la Dang cánh cò - bay lúa xanh đồng bát 


— Ð——ì—+ 
—rE—r————+—_ c-* ø#—x L | 
E—R—k-`——>*>———] “——^ _-_ Ÿ  #_— 
`} ——ÌL —® —R_x+-——¬ 


Sang. Tùng tùng tùng tùng tàng tùng tùng tùng chèng. Trăng thu 
Hgái. VÌ — ca 


b4 
sáng em thấy chú Cuội già ối a đang ngôi - bên cây 
hát em nhắm lên trên trời : Nếu chú không 


Ẳ, Đ——— ` ˆ——- ` h-—] ———====-—_- 
Sà——— 2 ———ễ... 5-1.) c——.-BSŠ`-_ 


E—===—=—=——_—--------- |) 
——— 

`——T———.__-> — ` 

¬— Eh—*>À—*———-i 


lười xin mời xuống đây chơi. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng xoè. 


Hướng đẫn tự học 
1. Để trả lời câu hỏi b, anh (chị) có thể nêu ý kiến về các mặt: 


- Khối lượng kiến thức có nhiều không? Có phù hợp với sự tiếp thu của 
các em không? 


- Bài hát chọn trong chương trình hay hay đở? Có được các em yêu thích 
không? 


- Sự sắp xếp chương trình có gì không hợp lí? 
- Sự nối tiếp chương trình giữa các lớp có chặt chẽ, lôgíc không? v.v... 


193 


2. Ngay giữa hai môn khoa học cơ bản như Toán và Lịch sử chẳng hạn đã 
có những nội đung, mục đích, yêu cầu khác nhau, dẫn đến những điểm khác 
nhau về phương pháp giảng dạy. Do vây, phương pháp giảng dạy của môn 
Hát-Nhạc có rất nhiều điểm khác với môn Toán. ở đây anh (chị) chỉ cần nêu 
lên sự khác biệt về yêu cầu giáo dục thẩm mĩ trong bài giảng và ngay cả trong 
tiết học. 

3. Để soạn một giáo án dạy m.ên Hát-Nhạc, cần đề ra được nội dung và 
yêu cầu của tiết học trong đó có hai phần ôn tập và dạy bài mới. Ghi rõ trình 
tự, thời gian cho từng nội dung. 

Qua các phần chuẩn bị và tiến hành giảng dạy, ghi chỉ tiết tất cả các hoạt 
động: tên các học sinh sẽ gọi kiểm tra, những hoạt động hỗ trợ cho giảng đạy 
(xem băng, kế chuyện, nghe băng ...) những chỗ khó hát và cách khác phục... 

Trong tiết 5, cả bài ôn (Cô #4), bài tập và bài mới (1/ống trống đêm trăng) 
đều thích hợp với cách luyện tập trình diễn sôi động. Anh (chị) hãy tìm những 
thủ pháp và ghi vào giáo án. 


Cuối cùng là phần đặn đò học sinh. 


BÀI 27, 28 
Hướng dẫn tự học 
1, Phương pháp đọc nhạc 
a. Vẻ lí thuyết nhạc, để làm bài tập, chủ ý: 


- Năm vững hai bảng nhịp đơn và nhịp kép, đặt cạnh nhau so sánh sẽ thấy 
sự khác biệt để làm các bài tập về nhịp, phách. 


- Học thuộc hoá biểu các gam trưởng, thứ, lấy đó làm cơ sở địch giọng và 
tính quãng. 


b. Về thực hành, tập đánh phách từ dễ đến khó, dựa vào chuối âm: Đồ Rê 
MI Son La: 


194 


Ôn lại các bài tập đọc: 
Bài tập c bài 5 

Bài tập d bài 6 

Bài tập c bài 7 

Bài tập b bài 10 

Bài tập c, đ bài 16 

Bài tập c bài I7 


195 


2. Thường thức âm nhạc: 


- Ôn tập đi sâu vào đân ca và ca khúc thiếu nhi. Để làm bài tập 3 (phân 
tích bài) Hoa rhớm bướm lượn - ta phải tìm hiểu cả lời và nhạc điệu vì trong 
ca khúc, nhạc và lời là một thể thống nhất, không thể tách rời. 

- Dựa vào lời ca, ta thấy bài hát có thể chia làm mấy phần? Mỗi phần 
nói gì? 

- Giai điệu phần đầu không đi thẳng hay gấp khúc mà tiến hành kiểu làn 
sóng là để miêu tả điều gì? 

- Chữ “cái duyên” lần thứ nhất đặt ở phách yếu lại được tiếp tục nhấc lại 
ở phách mạnh (và có dãn nhịp) là có đụng ý gì? 


- Chữ “bay” kết câu “Bướm lượn là bướm ới a nó bay” ở bậc 2 (nốt la) tạo 
nên cảm giác như thế nào? Có gì khác với làn cuối kết ở chủ âm (son)? 


- Nhìn chung, giai điệu của tác phẩm có đẹp không? Có khắc hoa được ý 
tưởng của tác giả không? 

3. Phương pháp giảng dạy 

Chú ý khi soạn giáo án cho tiết 30 lớp 4: 

- Xác định nội dung yêu cầu phần chuẩn bị giảng dạy và phần tiến hành 
giang dạy. 

Xác định thời gian cho phần ôn tập và dạy bài mới. 

- Ôn tập: Nhấn mạnh vào những chỗ sai nào em hay mắc phải khi hát nhip 
Cách thể hiện tình cảm sắc thái của bài hát. 

- Bài mới: Các bước tiến hành khi tập đọc đồng dao thco tiết tấu: các em 
tự đọc, thầy hướng dẫn, chữa những chỗ sai. Xác định những từ thêm vào 
đồng dao gốc, hát theo một giai điệu tự đặt v.v... (thấy giáo tự soạn trước một 
giai điệu mẫu). 


196 


BÀI 29, 30 

Đáp án 

1. Ca hát là một hoạt động rất hấp dân với thiếu nhi. Những bài hát vui 
tươi luôn là món ăn tinh thần rất cần thiết cho tâm hồn sôi động của trẻ. Ca 
hát là tình cảm và cũng là quyền lợi của các em, Khi ca hát, nội dung phong 
phú và đa dạng của cuộc sống được chuyển tải qua lời ca đến với các em làm 
cho trí thức vốn hạn hẹp của các em được mở rộng. Những giai điệu đẹp và 
lời ca hay qua mỗi lân hát hay nghe hát lại khắc sâu thêm vào tâm hồn trong 
trắng của các em những đường nét thẩm mĩ khó phai mờ. Cách diễn đạt hàm 
súc, chất lọc và tế nhị của lời ca và nhạc điệu có tác dụng rèn giũa ngôn ngữ 
vụng về của các em và gợi mở ở các em và những ý tưởng phong phú và đẹp 
đẽ. Mỗi câu hát là một tiếng nói tình cảm của các em, mỗi bài hát là một bài 
học về tư tưởng, về đạo đức và thẩm mĩ được các em tiếp nhận một cách thoải 
mái, hồn nhiên như tuổi thơ trong sáng vậy. 


Có thể kể ra đây biết bao nhiêu thí dụ về ý nghĩa giáo dục của những bài 
ca. Bài Con chữn vành khuyên của Hoàng Vân 1à một ví dụ. Nó có sức thuyết 
phục gấp rất nhiều lần những lời lẽ răn đạy khô cứng về thái độ lễ phép, chào 
hỏi những người xung quanh. 


Về mặt sinh lí, mỗi lần hát là một lần các em được thở sâu hơn, tăng thêm 
sức mạnh cho hệ hô hấp và tuần hoàn, kích thích thần kinh hưng phấn tạo nên 
cảm giác thoải mái, thư giãn sau giờ học tập căng thẳng mệt nhọc, dây thanh 
đới hoạt động một cách tự nhiên giúp cho tiếng nói thêm chính xác truyền 
cảm, rất có lợi cho việc học tập một số môn như văn học, ngoại ngữ v.v... 


Chính vì nó có ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, nên từ những năm 80, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra chỉ thị về phương hướng triển khai giáo dục âm 
nhạc trong nhà trường phổ thông. Chúng (a là những giáo viên tiểu học có 
nhiệm vụ trực tiếp giáo dục các em thành những con người phát triển toàn 
điện lại càng phải cơi trọng vấn đề này. 


2.Tên và số cung của các quãng. 


6+(5 cung) 4-(2 cung) 6T+ (4; cung) 5 + (4cung) 


197 


3. Xác định nhịp, phách của đoạn nhạc: 


ma 2 và Õ 
Ha 2 VÀ Q 


4. Điểm giống nhau gi 


Cùng là nhịp 2 phách 


ã.` 
‹œ x2 “ạ 

_—T—® 
3s sa —` 
5 5 
`9 
:- ` 
 - 
j  Ö œ. 
3 & Ẽ 
<< ... 
£ 'E 
E1 
-.- 
A 23 Ö 


đơn 


Thuộc loại nhịp: 


5. Dịch giọng 


a. Sang La trưởng: 


198 


b. Sang XiP trưởng 


199 


TƯ LIỆU THAM KHẢO 
1. C.E.Mác xi mốp, ií thuyết âm nhạc. Nhà zxất bản Âm nhạc Mát-xcơ-va. 
2. Trịnh Tuấn, Nhạc 1í cơ bản, Trường Cao đẳng Sư phạm T.W, 


3. Âm nhạc đùng cho giáo sinh trung học Sư phạm (tập 1, II, ID). Trung tâm 
Nghiên cứu Đào tạo Bồi dưỡng giáo viên. 


4. Trần Văn Dân, Giáo trình giảng dạy âm nhạc dùng cho các trường Sự 
phạm Mẫu giáo. Nhà xuất bản Giáo dục 1978. 


ch 


. Hoàng Lân -Văn Nhân, Giáo trình giảng đạy âm nhạc dùng cho hệ tại 
chức khoa Giáo đục tiểu học. Đại học Sư phạm Hà Nội 1995, 

6. Mã Khả, Đời sống có thể thiếu âm nhạc được không, Nhà xuất bản Âm 
nhạc 1960. 


7. Diệp Lâm, Cách dạy hát, chỉ huy và huấn luyên đội đồng ca. Nhà xuất bản 
Âm nhạc 1960. 


°%o° 


. Phạm Phúc Minh, Từm hiểu ca nhạc dân gian Việt Nam. Nhà xuất bản Âm 
nhạc 1960. 


9. Huy Trân -Lê Huy, Nhạc khí dân tộc Việt Nam. Nhà xuất bản Văn hoá. 
10. Dân ca Việt Nam. Nhà xuất Văn hoá 1972, 
11. Dân ca Việt Nam. Nhà xuất bản Mỹ thuật - Âm nhạc. 


12. Hồng Đăng, Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng. Nhà xuất bản Văn 
hoá 1972, 


13. Lan Hương (dịch). Các thể loại âm nhạc. 
14. Xpaxoobin., Hình thức âm nhạc. 
15. Nguyễn Thị Nhung. Hình thức âm nhạc. Nhà xuất bản Âm nhạc 1995. 


16. Nguyễn Thị Nhung. Thể loại ám nhạc. Nhà xuất bản Âm nhạc - Nhạc 
viên Hà Nội 1996, 


17. Thế Vĩnh - Nguyễn Thị Nhung. Lịch sử Âm nhạc thế giới 1985. 


18. Thuy Loan. Lược sử âm nhạc Việt Nam. Nhà xuất bản Âm nhạc - Nhạc 
viện Hà Nội. 


19. L.G. Dimitreps và H.]J. Secnôivanenco. Phương pháp giảng dạy âm nhạc 
trong trường phố thông. Nhà xuất bản Giáo dục Mát - xcơ - va 1989, 


200 


20. Phan Trần Bang - Văn Nhân. Sách giáo viên Hát - Nhạc. Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 


21. Trần Cường, Hàn Ngọc Bích. Cao Minh Khanh. Kiến thức môn Hát - 
Nhạc phổ thông. Nhà xuất bản Giáo dục 1997. 


22. Trần Cường, Đức Mạnh, Đức Hải. Kiến thức ám nhạc phổ thông. Nhà 
xuất bản Giáo dục 1998. 


23. Hát - Nhạc L, TI, HI, WV, V, VI. Nhà xuất bản Giáo dục 1994. 
24. Tuyến chọn tập bài hát VH, VIII. Nhà xuất bản Giáo dục 1995, 
25. Tạp chí âm nhạc ... Hội nhạc st Việt Nam. 


201 


MỤC LỤC 


Lời nối đầu 3 
PHẨN!I 
A - Phương pháp đọc và ghi chép nhạc 5 


Bài l: Giới thiệu môn học 
Bài 2: Khuông - khoá - nốt 


Bài 3: Hình - giá trị nốt - Đâú lặng 12 
Bài 4: Nhịp - Phách - Nhịp đơn 17 
Bài 5: Nhịp - Phách - Nhịp đơn 18 
Bài 6: Dấu nối - Dấu luyến - Dấu tăng giá trị độ dài 2I 
Bài 7: Đảo phách - Nghịch phách 23 
Bài 8: Chùm3 - Nhịp kép 26 
Bài 9: Âm tô điểm 30 
Bài 10: Dấu nhắc lại 32 
Bài II: Nhịp độ - Sắc thái 34 
Bài I2: Dấu hoá 32 
Bài 13: Qãng 39 
Bài 14: Gam.Gam trưởng có đấu hoá 46 
Bài 15: Dịch giọng 49 
Bài ló: Gam thứ tự nhiên 31 
Bài 17: Gam thứ hoà thanh 355 
B - Thưởng thức âm nhạc 59 
Bài I§: Phương pháp chỉ huy dàn đồng ca hợp xướng 59 
Bài 19: Sơ lược về dân ca Việt Nam 64 
Bài 20: Các loại nhạc cụ nước ngoài 7Ô 
Bài 21: Nhạc cụ đân tộc 78 
Bài 22: Các thể loại và hình thức âm nhạc 85 
Bài 23; Vài nét về âm nhạc thiếu nhi 89 
Bài 24: Danh nhân âm nhạc thế giới: Mô - dz và Bết - tô - ven 94 
C - Phương pháp giảng dạy 102 


Bài 25, 26: Phương pháp giảng dạy môn Hát-Nhạc ở trường tiểu học 102 


202 


Bài 27, 28: Ôn tập 114 


Bài 29, 30: Kiểm tra 120 
PHẦN H 
Câu hỏi - bài tập - Hướng dẫn tự học 
Bài I 122 
Bài 2 124 
Bài 3 130 
Bài 4 133 
Bài 5 136 
Bài 6 140 
Bài 7 144 
Bài § 147 
Bài 9 ¡51 
Bài lŨ 153 
Bài l1 15S 
Bài I2 158 
Bài 13 159 
Bài 14 162 
Bài 15 164 
Bài ló 167 
Bài 17 170 
Bài 18 173 
Bài 19 178 
Bài 20 180 
Bài 2I lệ.) 
Bài 22 182 
Bài 23 187 
Bài 24 188 
Bài 25, 26 191 
Bài 27, 28 194 
Bài 29, 30 197 
Tư liệu tham khảo 200 


Chịu trách nhiệm xuã! bản: 


Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO 
Tổng biên táp LÊ A 
Biền táp: 
VIỆT HÀ 
Trình bày bìa: 
PHẠM VIỆT QUANG 


GIÁO TRÌNH ÂM NHẠC 


In 5.000 cuốn, khổ 16x24cm tại Nhà in Khoa học và Công nghệ. 
Giấy phép xuất bản số: 336-452/XB - QLXB, ký ngày 01 tháng 04năm 2005. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2005. 


NHÀ XUẤT BAN ĐẠI HỌC SƯ PH.XM 
(36 - Xuân Thuy - Quần Cau Giấy Hà Nói 
Tel: 84.4.8348-435. Fax: 84.4.8334-427 
Email: Nxb@ødhsphn.cdu.vn 
VVebsite: www.dhsphn.edu.vn 


